THÁNH TICH KINH THÁNH 
TÓM LƯỢC 


ĐỊA PHẬN CẦN THƠ 

THÁNH TÍCH : 
TÁI BẢN LẦN THỨ HAI 30.000 QUYỂN 
1962 

- NHÀ IN VÀ XUẤT BẢN- 

CẦN THƠ ẤN QUÁN 

95/1, Nguyễn Công Trứ, 5/1 

CÂN THƠ 

THÁNH TÍCH 

Lời bảo 

ĐOẠN THỨ NHỨT 


[mprimatur: A Tardieu 
6 juin 1936 


1. Đức Chúa Trời lập thế gian 

2. Đức Chúa Trời dựng nên ông A-dong và bà Evà 
3. Ông A-dong và bà Evà không vâng giữ lời Đức 
Chúa Trời 

. Cain và ông A-bê-lê là em 

. Truyện ông Noe và lụt cả 

. Dứt lụt cả 

. Con cháu ông Noe 

. Truyện ông A-ba-ra-ham 

. Ông A-ba-ra-ham tế lễ con mình cho Đức Chúa 
Trời 

10. Truyện ông Y-gia-ác 


(© CO ¬1 GœOIr> 


11. Truyện ông Gia-cóp 

12. Ông Gia-cóp trốn sang quê mẹ 

13. Các con Gia-cóp bán em là Giu-se 

14. Ông Giu-se phải bị cáo gian 

15. Ông Giu-se làm quan đệ nhị 

16. Ông Giacóp qua nước Ê-giếp-tô 

17. Truyện ông thánh Gióp 

18. Số tuổi những kẻ đời xưa sống lâu thế nào 
ĐOẠN THỨ HAI 

19. Ông Môi-sen sinh ra 

20. Đức Chúa Trời chọn ông Môi-sen 

21. Dân Hê-bê-rê-ô lên rừng cát 

22. Đức Chúa Trời truyền Mười Điều Răn 
23. Ông Môi-sen làm nhà tạm 

24. Truyện phù thuỷ Ba-la-am 

25. Ông Môi-sen sinh thì 

26. Truyện quan tướng Gio-duệ 

27. Truyện ông Sơn-song 

28. Truyện. bà Rút 

29. Thầy cả Hê-ly và ông Xa-mu-ê 

30. Ông Xao-lê làm vua 

31. Ông Đa-vít đánh giết thăng Go-li-át 
32. Vua Đa-vít lên ngôi võ trị 

33. Vua Đa-vít phạm tội và ăn năn 

34. Vua Xa-lo-mong tức vị 

35. Nước phải tách hai. 

36. Truyện ông thánh Elia 

37. Tiên tri E-li-dêu 

38. Truyện ông Tô-bi-a cha ở đạo đức là thể nào 


39. Thiên thần Ra-pha-e dẫn đàng cho ông Tô-bi-a 
con 

40. Ông Tô-bi-a cha đặng sáng mắt 

41. Truyện ông tiên tri Gio-na 

42. Truyện ông thánh tiên tri Đa-ni-ê 

43. Bà hoàng hậu Ê-thê-rê và Giu-đích 

44. Truyện tám mẹ con tử đạo 

ĐOẠN THỨ BA 

45. Thiên thần Ga-bi-ri-e truyền tin 

46. Sinh nhụt ông thánh Gioan Bao-ti-xi-ta 

47. Sinh nhựt Đức Chúa Giêsu 

48. Đức Chúa Giêsu ẩn mình 

49. Đức Chúa Giêsu tỏ mình ra 

50. Đức Chúa Giêsu chịu ma qui cám dỗ 

51. Đức Chúa Giêsu mới khởi sự dạy thiên hạ 

52. Chúa Giêsu phán dạy tám mối phước thật 

53. Chúa Giêsu chữa người có tật phung 

54. Đức Chúa Giêsu làm cho con bà goá sống lại 
55. Đức Chúa Giêsu lấy những ví dụ mà phán dạy 


56. Đức Chúa Giêsu khiến sóng gió yên lặng 

57. Đức Chúa Giêsu làm cho con gái quan Gia-rô 
sống lại 

58. Ong thánh Gioan Bao-ti-xi-ta bị chém 

59. Đức Chúa Giêsu làm cho bánh hoá nên nhiều 
60. Đức Chúa Giêsu tỏ mình ra sáng láng 

61. Người ký lục hỏi thử Đức Chúa Giêsu 

62. Thằng mù từ bình sinh đặng sáng mắt 

63. Đức Chúa Giêsu dạy môn đệ cầu nguyện 

64. Truyện con trai hoang đàng 


. Ông Ladarô bần cùng 

. Đức Chúa Giêsu làm cho ông Ladarô sống lại 

. Người Pharisêu và người Pub-li-ca-nô 

. Đức Chúa Giêsu và con trẻ 

. Đức Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem 

. Đức Chúa Giêsu nói tiên tri về ngày tận thế 

. Những ngày sau hết Đức Chúa Giêsu 

. Đức Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể 

. Đức Chúa Giêsu phải cơn sầu não và phải bắt 

. Đức Chúa Giêsu phải nộp cho An-nà và Cai-pha 
. Đức Chúa Giêsu phải lên án đóng định 

. Đức Chúa Giêsu phải chết trên cây thánh giá 

. Những sự xảy ra khi Đức Chúa Giêsu đã tắt hơi 
. Đức Chúa Giêsu sống lại 

. Đức Chúa Giêsu lên trời 


ĐOẠN THỨ BỔN 


ö0. 
ö1. 


Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống 
Ông thánh Phêrô chữa một người què từ thuở 


bình sinh 


. Truyện ông A-na-ni-a và Bà Xa-phi-ra 

Ông thánh Xi-tê-pha-nô tử vì đạo 

. Ông Sau-lô trở lại đạo Chúa 

. Bà Tabitha đăng sống lại 

. Quan Cô-nê-li-ô trở lại đạo Chúa 

Ông thánh Phêrô phải cầm tù 

. Ông thánh Phaolô đi giảng đạo lần đầu hết 

. Công đồng thứ nhứt hội tại thành Giêrusalem 
: Ông thánh Phaolô đi giảng đạo lần thứ hai 
Ông thánh Phaolô phải bắt và phải chìm 

. Ông thánh Phaolô tử đạo với ông thánh Phêrô 


93. Nói về Đức Bà và các thánh tông đồ khác 

Lời bảo 

Vốn có một Đức Chúa Trời, nên từ tạo thiên lập địa 
cho đến tận thế, thì cũng một đạo mà thôi; nhưng 
mà đạo thật chia làm ba kỳ: 

Kỳ thứ nhứt, là từ ông A-dong cho đến ông Môi- 
sen, gọi là đạo tổ tông, tin trong trí tự nhiên loài 
người; 

Kỳ thứ hai, là từ ông Môi-sen cho đến Đức Chúa 
Giêsu, là đạo riêng dân Giu-dêu phải giữ, kẻo mà 
cả loài người ta lầm lạc mất đạo thật; 

Kỳ thứ ba, là từ Đức Chúa Giêsu cho đến tận thế. 
Đạo này gồm và mở mang cho trọn hai đạo trước. 
Ba kỳ, về điều phải tin phải biết, về việc phải làm, 
thì cũng một thể; mà khác lễ phép thờ phượng bề 
ngoài. 

ĐOẠN THỨ NHỨT 

Từ tạo thiên lập địa cho đến ông Môi-sen 


1. Đức Chúa Trời lập thế gian 

Từ trước vô cùng có Đức Chúa Trời tự hữu, vô thuỷ 
vô chung, trọn tốt trọn lành, vô lượng vô biên. 

Còn trời đất muôn vật, thì nhờ Chúa phép tắc vô 
cùng, bởi không dựng nên mới có. 

Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên Thiên thần tính 
thiêng liêng. 

Đoạn thì dựng mọi vật trong sáu ngày, nghĩa là sáu 
kỳ. 

Ngày thứ nhút, Đức Chúa Trời phán rằng: Ta hãy 
dựng nên sự sáng! Tức thì liên có sự sáng. Ngày 


thứ hai, Đức Chúa Trời dựng nên bầu trời. Ngày 
thứ ba, Người dựng nên trái đất cùng biển cả. 
Ngày thứ tư, Người dựng nên các ngôi sao sáng 
chói trên trời. Ngày thứ năm, Người dựng nên các 
thứ chim bay trên khí và các thứ cá lặn dưới nước. 
Vậy khi đã dựng đủ mọi sự cho sẵn sàng, thì ngày 
thứ sáu Đức Chúa Trời dựng nên loài người ta 
giống hình ảnh Người để hưởng nhờ mọi vật ấy. 
Sau hết ngày thứ bảy Đức Chúa Trời nghỉ việc, 
nghĩa là không dựng nên vật gì mới nữa. 


2. Đức Chúa Trời dựng nên ông A-dong và bà Evà 
Đức Chúa Trời lấy bùn mà gây một xác; rồi Người 
ban cho xác ấy một linh hồn hằng sống, và đặt tên 
là A-dong. 

Đức Chúa Trời đặt ông A-dong trong vườn tốt đẹp, 
gọi là vườn Địa đàng. 

Đoạn Đức Chúa Trời cho ông A-dong ngủ mê. 
Đương khi ông ấy ngủ, thì Đức Chúa Trời rút một 
xương sườn mà dựng nên người nữ, và đặt tên là 
Evà; ấy là tổ tông loài người ta. : 
Trong vườn Địa đàng đủ các thứ cây mĩ vị. Ông A- 
dong và bà Evà được phép ăn các thứ trái cây 
trong vườn ấy: nhưng mà Đức Chúa Trời cấm ăn 
một thứ trái cây kia, đến sau đặt tên là cây biết sự 
lành sự dữ. Đức Chúa Trời phán rằng: Ngày nào 
bay ăn trái cây này, thì bay phải chết! 


3. Ông A-dong và bà Evà không vâng giữ lời Đức 
Chúa Trời 


Vốn khi tổ tông ta chưa phạm tội, thì phần xác 
khỏi chịu khó nhọc làm ăn, lại không đau đớn bịnh 
hoạn tật nguyền, cùng khỏi chết nữa. Còn phần 
linh hồn, thì trí khôn sáng láng, chẳng phải học 
hành, vả linh hồn thì thanh sạch, chẳng hề biết tội 
hay là nết xấu nào. Nên ông A-dong và bà E-và vui 
vẻ thanh nhàn mọi bể. Vả lại phải chi hai ông bà 
giữ nghĩa cùng Đức Chúa Trời thì mọi phước ấy 
cũng lưu truyền cho con cháu mình nữa. 

Ma qui thấy ông A-dong và bà E-và đặng hưởng 
phước, thì ghen ghét lắm. Ngày kia nó lấy hình con 
rắn đến nói phỉnh bà Evà rằng: Hễ khi nào hai ông 
bà ăn trái cấm, thì cả hai liên giống Đức Chúa 
Trời, biết sự lành sự dữ. 

Vậy bà Evà nghe ma qui cám dỗ, liền hái trái cấm 
mà ăn. Rồi hái trái khác đem cho ông A-dong ăn 
nữa. 

Ăn vừa rồi, thì ông A-dong, bà Evà liền nhìn biết 
tội mình; nên mắc cỡ mà ẩn mình trong nơi kia. 
Đức Chúa Trời phán lời quở phạt con rắn răng: 
Mọi người sẽ ghen ghét mây; và ngày sau sẽ có 
người Nữ oán hại mầy cùng giày đạp đầu mầy. 
Đoạn Đức Chúa Trời phán cùng bà Evà rằng: Phận 
đàn bà, sẽ phải chịu phép đàn ông, và khi sinh con 
thì phải chịu đau đớn khổ cục. 

Đức Chúa Trời lại phán cùng ông A-dong răng: 
Mầy phải chịu khó nhọc mà làm, mới có mà ăn; 
chết rối lại trở nên đất. 

Phán đoạn rồi Đức Chúa Trời đuổi hai ông bà ra 
khỏi vườn vui vẻ. 


4. Cain và ông A-bê-lê là em 

Ông A-dong và bà Evà trước hết sinh hai con trai, 
là Ca-in và A-bê-lê; rồi sau sinh một con trai nữa 
tên là Xét. 

Ca-in làm ruộng; còn A-bê-lê chuyên nghề chăn 
thú vật. 

Cain dùng trái cây làm của lễ mà dâng cho Đức 
Chúa Trời; còn ông A-bê-lê thì chọn những thú vật 
béo tốt mà tế lễ Chúa. 

Cain bởi chẳng có lòng sạch sẽ thanh tịnh, nên 
Đức Chúa Trời chẳng đoái nhậm của lễ nó; còn 
lòng ông A-bê-lê thì sạch tốt, nên Đức Chúa Trời 
đã vui nhậm của lễ người. 

Bởi vậy Cain sanh lòng ghen ghét em mình. 

Ngày kia nó dỗ ông A-bê-lê mà rằng: Ta hãy đi dạo 
ngoài đồng chơi. 

Khi cả hai tới chỗ vắng, thì Cain xông vào giết em 
mình. 

Tức thì Đức Chúa Trời phải hỏi Cain rằng: Chớ em 
mãầy ở đâu? 

Đức Chúa Trời phán lời chúc dữ cho Cain rằng: Bởi 
mẩy đã giết A-bê-lê là em mẩy nên mây phải đi 
dông dài trong thế gian này. 

Cain vừa nghe liền ngã lòng, mà trốn mặt Đức 
Chúa Trời. Song nó đi đâu, thì hằng nhớ tội mình. 


5. Truyện ông Noe và lụt cả 

Loài người càng ngày càng đông, lại thói hư nết 
xấu cũng thêm nhiều. Đức Chúa Trời quyết định 
phạt loài người, nên đã làm lụt cả mà huỷ phá hết; 


còn một mình ông No-e vì đã giữ nghĩa cùng Đức 
Chúa Trời từ thuở nhỏ. 

Vậy Đức Chúa Trời phán cùng người răng: Mầy 
phải đóng một chiếc tàu lớn, rồi đem các thú vật, 
mỗi thứ mỗi đôi, đoạn mầy và cả nhà mây cũng 
vào tàu ấy nữa. 

Ông Noe vâng lời Đức Chúa Trời đóng tàu, khi rồi 
thì làm mọi điều như lời Chúa dạy, tức thì phát lụt 
cả. 

Trong bốn mươi đêm ngày, trời mưa như đổ chẳng 
ngớt, đầy tràn khắp cả núi non. 

Khi lụt ngập cả đất và núi, thì mọi loài đều phải 
chết; chỉ còn một tàu ông Noe nổi trên mặt nƯỚC, 
chẳng phải tai nạn gì trong cơn huỷ hoại ấy mà 
thôi. 


6. Dứt lụt cả 

Khi đã qua một trăm rưỡi ngày, thì Đức Chúa Trời 
đoái lại ông Noe, bèn cho gió thổi mạnh mà rút 
nước. Ông Noe mở một cửa SỔ tàu và thả một con 
quạ, mà không thấy nó trở về. 

Khỏi bảy ngày ông Noe lại thả một con chim bồ 
câu; nó không gặp chỗ đậu, nên trở về tàu. 

Qua bảy ngày nữa ông Noe lại thả chim bồ câu; khi 
nó trở về tàu, thì tha một nhánh cây tươi tốt. 

Vậy ông Noe hiểu nước đã rặc rồi, nên người cùng 
cả nhà và các thú vật ra khỏi tàu; rồi dựng bàn thờ 
mà tế lễ Đức Chúa Trời. 

Đức Chúa Trời khấn nhậm của lễ ông Noe cùng 
phán hứa rằng: Bây thấy cái móng trên trời mọc 
lên, thì đã biết: ấy là dấu chỉ từ này về sau không 


có lụt cả như vậy nữa, cùng chỉ dấu Tao kết ước 
cùng loài người. 


7. Con cháu ông Noe 

Sau khi lụt rồi ông Noe làm đất như khi trước và 
trồng nho. - 
Ong Noe có ba con trai là Xem, Cam, Giaphét. Ong 
Xem và Giaphét có lòng thảo kính cha mẹ, còn 
Cam thì ngỗ nghịch. 

Ngày kia ông Noe chưa từng sức rượu nho, uống 
nhiều, nên say nằm ngủ loã thân. Cam thấy vậy thì 
nhạo cười. Khi ông Noe thức dậy, nghe biết việc 
xấu ấy, thì người chúc dữ cho Cam. 

Con cháu ông Noe lần lần sinh đông đảo lắm, nên 
ở chung với nhau không được nữa. 

Vậy trước khi phân nhau mà đi tản tác, thì bàn 
cùng nhau rằng: Hè, ta hãy xây tháp cho thấu trời, 
được để lại danh tiếng ta. 

Khi xây tháp vừa cao, thì Đức Chúa Trời phạt lòng 
kiêu ngạo phô người ấy, liền làm cho chúng nói 
nhiều thứ tiếng, chẳng còn hiểu nhau đặng nữa; 
nên phải tản khắp mọi nơi mà ở. 

Con cháu ông Xem thì ở phương Đông; con cháu 
Giaphét thì qua ở phương Tây; còn con cháu Cam 
thì xuống phương Nam. 


8. Truyện ông A-ba-ra-ham 

Dầu Chúa đã làm lụt cả mà phạt loài người, xong 
người ta chẳng chừa tánh nết xấu. Đức Chúa Trời 
muốn cho có một dân giữ trọn lòng thờ phượng 


Người; nên Đức Chúa Trời đã chọn ông A-ba-ra- 
ham làm đầu dân riêng ấy. 

Bữa kia Đức Chúa Trời hiện ra cho ông A-ba-ra- 
ham mà phán rằng: Mầy sẽ sang đất Canaan; Tao 
sẽ làm cho dòng dõi mầy nên đông đảo vinh hiển: 
Tao sẽ chúc phước lành cho mầy và con cháu mầy; 
lại Tao sẽ cho đấng thiên hạ đợi trông ngày sau 
sinh ra bởi dòng mẫy. 

Ông A-ba-ra-ham vâng lịnh Đức Chúa Trời: bèn bỏ 
cha mẹ quê hương, đem vợ là bà Xara và ông Lót 
là cháu sang đất Canaan. 


9. Ông A-ba-ra-ham tế lễ con mình cho Đức Chúa 
Trời 

Đức Chúa Trời muốn thử lòng thảo ngay ông A-ba- 
ra-ham; vậy Người dạy ông ấy rằng: Mầy hãy bắt 
con một yêu dấu mây là Y-gia-ác cùng giết nó mà 
tế lễ cho Tao. 

Ông A-ba-ra-ham dầu thương tiếc mặc lòng, song 
cũng cúi đầu vâng phục thánh ý Chúa, người liền 
lấy lửa cùng gươm và bắt con là Y-gia-ác vác củi 
lên núi kia. 

Dọc đàng Y-gia-ác thưa cha rằng: Lửa cùng củi đã 
sẵn, còn của tế lễ thì ở đâu, cha! 

Ông A-ba-ra-ham trả lời rằng: Con đừng lo làm chỉ: 
Đức Chúa Trời sẽ toan liệu cho ta. 

Khi cả hai đã tới nơi tế lễ và mọi sự đã sẵn thì ông 
A-ba-ra-ham trói con, đặt trên đống củi, rút gươn 
toan giết mà tế lễ. 


Tức thì có Thiên thân hiện ra đứng một bên bảo 
rằng: Ớ A-ba-ra-ham, chớ giết con; Đức Chúa Trời 
nhậm lòng thảo ngay của mầy rồi. 

Ông A-ba-ra-ham ngó lại sau lưng, thấy một con dê 
rừng. Người bắt lấy nó mà tế lễ Đức Chúa Trời thế 
con mình. 


10. Truyện ông Y-gia-ác 

Khi ông A-ba-ra-ham đã già, thì lo đôi bạn cho con. 
Vậy người sai ông E-lê-dê-rô, là kẻ giúp việc người 
đã lâu, qua đất quê cũ, mà kiếm một người nữ 
xứng đáng đôi bạn cho con. 

Ông Ê-lê-dê-rô vàng lời ông A-ba-ra-ham mà trẩy 
đi. 

Người tới nơi giếng kia hồi chạng vạng, là lúc 
những đờn bà xứ ấy quen đi múc nước về uống. 

Khi đó ông Ê-lê-dê-rô cầu nguyện cùng Đức Chúa 
Trời rằng: Lạy Chúa, con gái nào tôi xin nước 
uống, mà nó thưa rằng: xin ông hãy uống, ấy là 
người Chúa đã chỉ định làm bạn cùng quan thầy tôi 
là Y-gia-ác. 

Tức thì có một người con gái tốt lành đẹp đẽ tới 
giếng mà múc nước. Con gái ấy tên là Rêbêca. 

Bấy giờ ông E- lê-dê-rô xin nó cho uống nước, thì 
nó liền thưa rằng: Lạy ông, xin hãy uống cho vừa ý 
ông. Tôi cũng sẵn lòng múc nước cho thú vật ông 
uống nữa. Nếu ông chưa trú đâu, thì tôi xin mời 
ông về nhà cha tôi là Pha-tu-ê. 

Ông Ê-lê-dê-rô vui mừng, mà theo con Rêbêca về 
nhà ông Pha-tu-ê, cùng hỏi con Rêbêca cho Y-gia- 
ác là quan thầy mình. 


11. Truyện ông Gia-cóp 

Bà Rêbêca sinh đôi được hai con trai, đạt tên là E- 
giau và Giacóp. 

E-giau là con đầu lòng, người cao lớn cùng có lông 
nhiều; lại có tài săn bắn. Con thứ là Giacóp ưa ở 
nhà cùng cha mẹ. Ong Y-gia-ác thì thương E-giau 
còn bà Rêbêca thì yêu Giacóp. 

Ngày kia E-giau đi săn về mệt, đói bụng, thấy 
Giacóp nấu cháo đậu, thì xin một chén mà đành 
nhượng chức trưởng nam cho em. 

Khi ông Y-gia-ác đã già cùng mù, thì biểu E-giau 
rằng: Con hãy đi săn thịt và nấu cháo ngon theo ý 
cha ưa, hầu cha chúc phước lành cho con trước khi 
cha qua đời. 

Đương lúc E-giau đi săn thì bà Rêbêca làm thịt hai 
con đê, nấu cháo ngon vừa ý ông Y-gia-ác; đoạn lấy 
da mà bao cổ và tay ông Gia-cóp. Lại lấy áo tốt E- 
giau mà mặc cho Giacóp đặng giống anh mình. 
Ông Y-gia-ác đã lờ, nên không nhìn thấy Giacóp, 
liền ban phước lành cho người thay anh là E-giau. 


12. Ông Gia-cóp trốn sang quê mẹ 

E-giau săn về nghe nói cớ sự làm vậy, thì giận dữ, 
kêu khóc cả tiếng, cùng quyết giết em mình. 

Bà Rê-bê-ca sợ E-giau oán giết em chăng, nên biểu 
Giacóp trốn sang xứ quê mình. 

Dọc đàng, đêm kia ông Giacóp lấy hòn đá gối đầu 
năm ngủ. 

Ban đêm, người chiêm bao thấy một thang cao từ 
đất đến trời, có Thiên thần lên xuống dọc thanh và 


người nghe Chúa phán răng: Tao là chúa A-ba-ra- 
ham, Chúa Y-gia-ác. Kìa Ta ở cùng mầy luôn; dòng 
dõi mây sẽ nên đông đảo như hột cát. Vả lại dòng 
dõi mầy sau này sẽ nên sang trọng, vì Đấng cứu 
chuộc thiên hạ sẽ sinh ra bởi dòng dõi ấy. 

Khi ông Giacóp thức dậy, thì thờ lạy Đức Chúa 
Trời, cùng dựng hòn đá người đã gối đầu làm bàn 
thờ mà tế lễ Đức Chúa Trời. 

Ông Giacóp ở quê mẹ, cưới bà Ra-kê là con cậu 
ruột mình làm vợ. Cách hai mươi năm người trở về 
đất Can-nan cùng hoà với anh là E-giau. 


13. Các con Gia-cóp bán em là Giu-se 

Ông Gia-cóp sinh đặng mười hai con trai; mà có 
một mình ông Giu-se người yêu dấu hơn cả. Các 
anh thấy vậy phân bì, cùng ghen ghét em; mà nhứt 
là khi nghe người thật lại hai điểm chiêm bao như 
sau này. 

Lần kia người nằm ngủ thấy người cùng anh em bó 
lúa với nhau ngoài đồng; bỗng chúc các bó lúa anh 
em chỗi dậy mà lạy bó lúa người. Lần khác người 
chiêm bao thấy mặt trời, mặt trăng cùng mười một 
ngôi sao, đều vây xung quanh mà lạy người. 

Bởi ông Gia-cóp thương Giu-se hơn các anh, nên đã 
sắm một áo rất quý báu cho người mặc. 

Khi các anh người đuổi chiên đi ăn nơi xa, thì ông 
Gia-cóp áy náy, nên sai Giu-se đi thăm coi các anh 
ra làm sao. 

Vừa khi các anh thấy Giu-se xa xa, thì nói cùng 
nhau rằng: Kìa thằng chiêm bao đã đến, ta hãy 


giết nó cho rảnh, thử coi điểm chiêm bao làm ích 
gì cho nó. 

Nhưng mà anh cả là Ru-ben bàn cùng các anh 
đừng giết Giuse, chỉ bó nó xuống giếng khô cho 
chết đói; có ý cứu người mà giao lại cho cha, 

Song rủi vừa khi Ru- ben vắng mặt, thì có đoàn lái 
buôn sang nước Ê-giếp-tô, nên các anh kéo Giu-se 
lên bán cho các lái đó, giá hai chục đồng bạc. 

Bán người rồi, các anh làm thịt dê, lấy máu thấm 
vào áo Giu-se mà gởi về cho cha rằng: Xin cha già 
hãy xem hoặc phải là áo Giu-se chăng? 

Khi ông Giacóp vừa thấy áo Giuse, thì xé áo mình 
cùng than khóc cả tiếng rằng: Kìa thú dữ đã nuốt 
Giu-se là con tôi rồi. 


14. Ông Giu-se phải bị cáo gian 

Lái buôn sang nước Ê- -giếp- -tô, bán ông Giu-se lại 
cho quan thừa tướng nước ấy, tên là Phu-ti-pha. 
Ông Giu-se làm tôi quan thừa tướng hết lòng ngay 
thảo, nên quan đã phú mọi việc trong ngoài cho 
người coi sóc. 

Bởi ông Giu-se có hình dong tốt đẹp, nên vợ quan 
thừa tướng phải lòng người. 

Ngày kia nó dỗ dành Giu-se phạm tội cùng mình, 
song ông Giu-se không chịu, nên mụ xấu ấy tức 
giận lấy áo người quăng lại mà làm chứng cáo gian 
người cùng chồng mình. 

Quan thừa tướng có tính ngay thật cùng yêu vì ông 
Giu-se lắm, song vội tin lời vợ mà làm án bỏ tù 
người. 


Trong tù người gặp hai quan lớn vua đã làm án 
giam trước. Đêm kia cả hai quan đều chiêm bao, 
mà không hiểu, nên bối rối, tới xin người cắt nghĩa 
giùm. Ông Giu-se cắt nghĩa cho hai quan ấy, và rất 
ứng nghiệm. 

Khỏi hai năm vua Pha-ra-ô cũng thấy hai điềm 
chiêm bao, mà các thầy bói không có thể cắt nghĩa 
đặng, nên phải mời ông Giu-se giải nghĩa cho 
mình. R 

Vậy người tâu vua hay: Nước E-giếp-tô bảy năm 
trước thì được mùa lắm, mà tiếp bảy năm sau phải 
nắng hạn và mất mùa. 

Ông Giu-se tâu xin vua Pha-ra-ô đặt người khôn 
ngoan tài trí, mà lo thâu trữ bảy năm được mùa, 
hầu dự phòng bảy năm mất mùa. 

Vua Pha-ra-ô nhậm lời người bàn giải, liên đặt 
người lên làm quan cận thần. 


15. Ông Giu-se làm quan đệ nhị 

Trong vòng bảy năm đặng mùa, ông Giu-se lo tích 
trừ lúa trong cả nước Egiếp- -tô. 

Khi bảy năm mất mùa tiếp tới, thì người bán lúa 
cho dân đói. 

Xứ Canaan thiên hạ cũng phải nắng nôi, cũng mất 
mùa như vậy. : 
Bởi đó ông Giacóp phải sai các con sang nước E- 
giếp-tô mà mua lúa, chỉ giữ lại nhà một mình Ben- 
gia-minh là con út. 

Khi phô người ấy tới nước Ê-giếp-tô, thì ông Giu-se 
nhìn biết là các anh mình; song người không chịu 
tỏ mình là ai. Người chịu bán lúa, mà đòi một 


người ở lại làm của cầm, cho đến khi các anh trở 
về đem em là Ben-gia-minh qua cho người biết. 
Bấy giờ ông Giu-se truyền phát đầy bao cùng dạy 
để bạc lại trong bao. 


16. Ông Giacóp qua nước Ê-giếp-tô 

Thoạt khi ông Giacóp hay biết lịnh quan lớn dạy 
làm vậy, thì than khóc chua xót rằng: Giu-se thú 
dữ đã nuốt, Xi-mê-on phải cầm, bây giờ phải giao 
thằng Ben-gia-minh nữa cực khổ thay! Thể ấy tao 
phải chết, sống không đặng. 

Vậy mặc lòng, khi đã hết lương ăn, túng ngặt quá, 
nên người cũng phải chịu phép mà cho Ben-gia- 
minh theo các anh sang nước E-giếp-tô. 

Vừa thấy Ben-gia-minh, thì quan Giu-se động lòng 
cầm mình chăng đặng, nên phải vội vàng vào 
phòng mà khóc. 

Người truyền dọn tiệc thiết đãi anh em phu phi; 
người cũng ngồi ăn tiệc đó nữa. 

Đương khi ăn, quan Giu-se truyền phát lúa đây bao 
cùng dạy lấy chén bạc mình, mà giấu trong bao 
Ben-gia-minh. 

Mười một con Gia-cóp đi chưa bao xa, thì ông Giu- 
se truyền quan giữ kho đuổi theo bắt lại. 

Tới giáp mặt, quan Giu-se giả đò thạnh nộ trừng 
ngó các anh mà rằng: Phô người làm điều phi lý! 
Ta đã thiết đãi phủ phê, sao còn cả gan dám trộn 
chén bạc ta? 

Các anh bẩm mình chẳng dám làm việc vơ thể ấy. 
Quan đệ nhị Giu-se bèn rằng: Thôi hễ ta soát đặng 
chén bạc trong bao ai, thì này phải làm tôi ta. 


Vậy soát gặp chén bạc nhằm bao Ben-gia-minh. 
Bấy giờ các anh sững sờ cùng phải chịu phép. 
Túng nước, ông Giuởa lấy lòng bạo dạn tuốt tới 
bẩm cùng quan đệ nhị rằng: Thân lạy quan lớn, 
bằng quan lớn cầm Ben-gia-minh, thì cha già 
chúng tôi phải phiền mà chết; nên dám xin quan 
lớn khấn cho tôi ở lại làm tôi quan lớn thế cho nó. 
Bấy giờ ông Giu-se cầm mình chẳng đặng nữa; liền 
khóc lên mà răng: Các anh chớ sợ làm chi, này tôi 
là Giu-se em các anh! Các anh hãy kiếp về nhà tin 
cho cha già đặng hay mầng với, cùng xin người 
sang thăm tôi. : 

Từ đó về sau các con cháu Giacóp ở nước F-giếp-tô 
sinh sản đông lắm, lần thành một dân gọi là dân 
Hê-bê-rê-ô . 


17. Truyện ông thánh Gióp 

Trong đất A-ra-bi-a có một người tên là Gióp, rất 
ngay thật cùng ngoan đạo mọi bề. Bởi ông ấy có 
lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời 
ban ơn cho người phần hồn phần xác bội phần. 

Ma qui thấy vậy thì đem lòng ghen, cùng cáo gièm 
người trước mặt Đức Chúa Trời rằng: Chúa binh 
vực ông trong ngoài làm vậy, nên người có kính sợ 
Chúa, nào lạ gì? Ngày nào Chúa ban phép cho tôi 
phá nát của cải cùng con cái, thì Chúa mới rõ biết 
ông ấy ra thể nào. 

Bấy giờ Đức Chúa Trời cho phép ma qui phá tan 
của cải cùng giết con ông ấy, song còn cấm không 
cho làm hại xác người. 


Vậy ma qui làm một chước mà giết con cái ông 
Gióp cùng phá huỷ cơ nghiệp người. 

Dầu vậy mặc lòng, ông thánh Gióp cũng vững lòng 
giữ nghĩa cùng Chúa luôn. 

Ma qui thua hổ thẹn, lại kiếm chước khác mà tâu 
Đức Chúa Trời rằng: Mất nát của cải cũng chưa 
chắc ông Gióp thật lòng trung hiếu, chừng nào 
chính mình người phải gian nan mà vững chí, thì 
mới biết thật mà thôi. 

Đức Chúa Trời bằng lòng: để cho ma qui thử mọi 
chước mà hại chính mình ông Gióp, chỉ cấm chẳng 
nên làm hại đến mạng sống Người. 

Vậy ma qui thừa lịnh Đức Chúa Trời, liên làm cho 
ông thánh Gióp mắc bịnh phung, lở lói cả và mình. 
Người phải hôi thúi gớm ghiếc, đến đổi phải ra 
ngoài đống phân tro, lấy miếng sành gạt từng con 
gIÒI. 

Sau hết bạn người ngã lòng, bỏ Đức Chúa Trời 
cùng xui giục chồng phản. nghịch cùng Chúa, mà 
rằng: Đã thể ấy mà ông còn ngợi khen Đức Chúa 
Trời nữa sao? 

Bấy giờ ông thánh Gióp cầm lòng nhịn nhục mắng 
trách vợ rằng: Kìa mọi sự lành Đức Chúa Trời ban 
cho ta hưởng nhờ; rày Người để cho ta phải chịu 
cực một ít, sao ta chăng bằng lòng mà chịu? Mọi 
sự Đức Chúa Trời ban, Đức Chúa Trời cất đi; ta 
cũng quyết lòng ngợi khen Chúa chẳng cùng. 

Ma qui cùng nước phải thua xấu hổ, chẳng còn 
dám nài xin hại người nữa. 


Bấy giờ Đức Chúa Trời chữa ông thánh Gióp lành 
đã bịnh, cùng ban thưởng mọi sự lành phần hồn 
phần xác hơn trước bội phần. 


18. Số tuổi những kẻ đời xưa sống lâu thế nào 


Ô. A-dong sống 930 t. Ô. No-e sống 
900 tuổi 

Ô. Xét 922 t. Ô. Xem 
950 t. 

O. E-nót 905 t. O. A-pha-ra 
553 t. 

Ô. Cai-nan 910t Ô. Hê-bê-rê 
461 t. 

Ô. Na-la-lê-en 895 t. Ô. Gióp 
220 t. 

Ô. Gia-nê 962 t. Ô. A-ba-ra-ham 
174 t. 

Ô. Hê-nóc 565 t. Ô. Y-gia-ác 
110 t. 

Ô. Ma-thu-sa-la 969 t. Ô. Gia-cóp 
147 t. 

Ô. La-mét 0 lệ Ô. Môi-sen 
120 t. 


Bởi đời xưa sống lâu làm vậy, nên đã di truyền mọi 
điều lại cho con cháu; không thì lây đầu mà rõ các 
VIỆC Xưa. 


ĐOẠN THỨ HAI 


Từ ông Môi-sen cho đến Đức Chúa Giêsu 


19. Ông Môi-sen sinh ra - 

Các con ông Giacóp ở nước E-giếp-tô càng ngày 
càng sinh sản đông lắm. Vậy vua sợ dân Hê-bê-rê-ô 
dấy loạn, nên truyền quăng các con trai dân ấy 
dưới sông N¡-lô. 

Có đờn bà Hê-bê-rê-ô kia sinh đặng một con trai 
tốt đẹp lắm: mẹ thương con, có ý cứu con, nên 
giấu. 

Giáp ba tháng mẹ sợ lộ, thì bỏ con trong một 
thúng mà thả dưới sông; lại biểu chị nó coi chừng 
em. 

May phước lúc đó có công chúa nước Ê-giếp-tô đến 
sông mà tắm: gặp thấy thúng, truyền mở, thấy 
thằng con nít, liền động lòng thương, có ý cứu 
chọn làm con nuôi. Chị nó ra mặt cùng xin lãnh 
cho mẹ nó làm vú nuôi. 

Công chúa đặt tên con nít lấy là Môi-sen, nghĩa là 
cứu khỏi chết trôi. 

20. Đức Chúa Trời chọn ông Môi-sen 

Qua bốn mươi năm, ông Môi-sen bỏ đền vua mà 
trở về cùng dân mình đang phải gian nan khốn cực 
Ngày kia người đi chăn đoàn chiên cha vợ, đang 
lúc thả chiên ăn trên rừng xứ Arabia, bỗng chúc 
Đức Chúa Trời hiện ra trong bụi gai hừng chói 
sáng như cháy, và phán cùng người răng: Tao đoái 
thương dân Tao đang phải gian nan trong nước Ê- 
giếp-tô. Vậy Tao chọn mây lo dẫn nó về đất Tao 
hứa xưa, là đất Canaan. 


Ông Môi-sen vâng lịnh Đức Chúa Trời cùng truyền 
cho vua tha dân Hê-bê-rê-ô trở về đất ông bà. Vua 
cứng lòng chẳng chịu tha. Vậy Đức Chúa Trời định 
làm mười tai nạn như roi, mà phạt nước Ê-giếp-tô, 
thì vua mới tha về. 


21. Dân Hê-bê-rê-ö lên rừng cát 

Dân Hê-bê-rê-ô bỏ nước Ê-giếp-tô mà trẩy sang đất 
tổ tiên. Nội dân hết thảy tính đặng sáu vẹo 
(600.000) người tráng kiện. Vua Pha-ra-ô thấy mất 
dân đông làm vậy, thì tiếc lắm, nên quyết theo bắt 
lại. Nhưng mà Đức Chúa Trời đoái thương phù hộ 
binh cứu dân mình. 

Vậy khi dân Hê-bê-rê-ô chạy tới biển Đỏ, mà tránh 
quân, vua Ê-giếp-tô đi rượt theo, thì Đức Chúa Trời 
truyền cho ông Môi-sen giơ tay lên: tức thì nước rẻ 
làm hai, đứng cứng hai bên như luỹ để một đàng 
khô ráo cho dân Hê-bê-rê-ô Sang qua. 

Quân vua Ê-giếp-tô thấy vậy cũng tuốt theo đàng 
ấy. Khi dân Hê-bê- -TÊ- ô qua khỏi rồi, mà quần Ê- 
giếp-tô còn đương ở giữa lòng biển; bấy giờ Đức 
Chúa Trời truyền cho ông Môi-sen hạ tay xuống. 
Bỗng chút nước ngập lại, quân E-giếp-tô phải chết 
chìm cả thảy. 

Qua khỏi biển đoạn, thì dân Hê-bê-rê-ô vào rừng 
cát. Bởi dân đông, không khỏi bao lâu phải thiếu 
đổ ăn, nên Đức Chúa Trời làm phép lạ mưa Manna, 
là giống như bột sam ngon ngọt mĩ vị mà nuôi dân 
đủ bốn mươi năm luôn. 

Giữa rừng, dân ấy cũng thiếu nước uống, thì Đức 
Chúa Trời truyền cho ông Môi-sen lấy gậy đánh 


hoàn đá. Tức thì nước mạch chảy ra tràn trề. Ai 
nấy đều được uống phỉ lòng phỉ dạ. 


22. Đức Chúa Trời truyền Mười Điều Răn 

Vào rừng được ba tháng, thì dân Hê-bê-rê-ô đến 
gần núi Xinai. Trên núi ấy, Đức Chúa Trời truyền 
mười điều răn cho ông Môi-sen . 

Vậy Đức Chúa Trời hiện ra cho ông Môi-sen trên 
núi giữa tiếng sấm sét, mà phán mười điều răn tạc 
trong hai bia đá, như sau này: 

Thứ nhúứt: Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính 
mến Người trên hết mọi sự. 

Thứ hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. 

Thứ ba: Giữ ngày Chúa nhụựt. 

Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ. 

Thứ năm: Chớ giết người. 

Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục. 

Thứ bảy: Chớ lấy của người. 

Thứ tám: Chớ làm chứng đối. 

Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người. 

Thứ mười: Chớ tham của người. 


Ông Môi-sen ở trên núi bốn mươi ngày đêm. Đoạn 
người ôm hai bia đá xuống, thấy dân đương thờ lạy 
tượng bò vàng, người liền thạnh nộ quăng hai bia 
bể hai. Rồi người đập tượng bò ấy bể nát, và phạt 
những người đàn anh trong dân. 


23. Ông Môi-sen làm nhà tạm 


Ông Môi-sen vâng lịnh Chúa trở lên núi lại mà lãnh 
hai bia đá khác. 


Đoạn Chúa dạy người làm nhà tạm quí báu, đóng 
hòm bia rực rỡ mà để hai bia đá, cùng một chén 
Manna và một cây gậy ông A-a-ron, là em người. 
Từ đó về sau đủ bốn mươi năm, thì dân Hê-bê-rê-ô 
những ởi lộn vòng vấn trong rừng cát; khi đi tới, 
khi đi lui. 

24. Truyện phù thuỷ Ba-la-am 

Khi dân Hê-bê-rê-ô đến giáp đất Mo-áp, thì vua đất 
ấy thấy dân đông bèn sợ hãi; liền truyền cho thầy 
phù thuỷ tên Ba-la-am, trù éo dân ấy cho chết 
tuyệt. 

Vậy tên phù thuỷ ấy vâng lịnh vua cởi lừa đón dân 
Hê-bê-rê-ô mà trù ẻo. Dọc đàng con lừa ngừng 
không chịu đi nữa, thì Ba-la-am đánh nó miết, mà 
cũng luống công vô ích. 

Bấy giờ con lừa, bởi phép Đức Chúa Trời thì nói 
cùng Ba-la-am rằng: Xưa nay tôi có đứng vậy bao 
giờ? mà nay bởi Đức Chúa Trời cấm không cho 
bước tới nữa; nếu có cả lòng bước tới, thì tôi cùng 
thầy sẽ phải giết; nên tôi mới đứng lại vậy. Thể 
thầy có đánh tôi vô ích. 

Thầy phù thuỷ nghe vậy sững sờ, xuống lừa mà thờ 
lạy Đức Chúa Trời, xin tha tội cho mình cùng sẵn 
lòng vâng theo ý Chúa dạy. 

Đức Chúa Trời truyền cho nó chẳng nên rủa dân 
yêu dấu Người, một phải chúc mừng dân ấy mà 
thôi. Vậy tên Ba-la-am cứ đi tới trước mặt dân Hê- 
bê-rê-ô mà chúc rằng: Ngày sau sẽ có Đấng Cứu 
thế sinh bởi dòng đõi Giacóp. 


25. Ông Môi-sen sinh thì 

Trong khi đi lộn trong rừng cát, thì dân Hê-bê-rê-ô 
phạm nhiều tội, nên Đức Chúa Trời phạt nhiều thế, 
mà nhứt là Người chẳng cho những đờn ông ở đất 
Ê-giếp-tô đặng vào đất hứa; chỉ có một đôi người 
được nghĩa cùng Chúa, và con cháu dân ấy được 
vào mà thôi. 

Ông thánh Môi-sen dầu đẹp lòng Chúa mọi đàng, 
song chẳng khỏi lỗi một đôi điều nhỏ mọn: như lần 
kia người hổ nghỉ phép Chúa, mà đánh hoàn đá hai 
lần cho chảy nước; nên người cũng chẳng được vào 
đất Đức Chúa Trời hứa. 

Vậy khi giáp đất đã hứa, thì ông Môi-sen đặng ơn 
Chúa biết mình phải chết trước khi vô đất thánh, 
nên người đặt quan tướng Gio-duệ thế vị mà đem 
dân. 


26. Truyện quan tướng Gio-duệ 

Cho được vào đất Canaan, thì phải qua sông Gio- 
đa-nô. 

Vậy ông Gio-duệ truyền dạy các thầy cả khiêng 
hòm bia đi trước xuống sông bạo dạn. Vừa tới 
nước, thì sông rẽ làm hai như luỹ, chẳng khác như 
khi qua biển Đỏ. 

Dân theo hòm bia mà xuống sông khô ráo. : 
Qua sông đoạn, dân lo bắt thành Giê-ri-cô. Ông 
Gio-duệ vâng lịnh Đức Chúa Trời, bèn truyền cho 
các thầy khiêng hòm bia đi xung quanh thành đủ 
bảy vòng. Vừa trọn vòng thứ bảy, bỗng chúc tự 
nhiên thành luỹ sập ngã tan nát và dân Hê-bê-rê-ôõ 
vào thành thong thả. 


Các vua trị đất Canaan thấy dân Hê-bê-rê-ô hòng 
chiếm đất mình, thì kết ước giao lân mà đánh trả. 
Song ông Gio-duệ nhờ ơn Chúa đánh thắng trận 
toàn công. 

Ngày kia đang còn giao chiến: mặt trời sắp lặn. 
Bấy giờ ông Gio-duệ giơ tay chỉ mặt trời, truyền 
ngừng lại cho kịp phá tan đạo binh quân giặc. 


27. Truyện ông Sơn-song 

Chiếm đất thành đoạn, thì dân Hê-bê-rê-ô phải 
đánh trả cùng quân Phi-li-xi-tinh nhiều lần. 

Vậy Đức Chúa Trời chọn ông Sơn-song, ban cho 
người sức mạnh phi thường, mà binh cứu dân mình 
cho khỏi tay quân ấy. 

Lần kia ông Sơn-song lấy một hàm răng lừa mà 
đánh giết ba ngàn quân Phi-li-xi-tinh. Lần khác 
người bắt 300 con chồn, cột một chùm hai con, rồi 
buộc đuốc vào đuôi nó mà đốt, cùng thả qua cánh 
đồng quân giặc. Lại có lần khác nữa người vác cửa 
thành kia quãng trên núi cao. 

Quân Phi-li-xi-tinh không biết phương nào mà bắt 
giết ông Sơn-song. Vậy nó lập kế đúc bạc cho mụ 
kia tên là Đa-li-la, liệu thế mà hỏi tại đâu ông Sơn- 
song đặng mạnh thể ấy. 

Ngày kia ông Sơn-song chiều lòng mụ trắc nết ấy, 
mà tỏ thiệt cho nó biết; hễ hớt tóc người thì liền 
mất sức, cùng yếu như mọi người. 

Bởi đó khi ông Sơn-song ngủ mê, thì mụ Đa-li-la 
nương dịp tiện ấy mà hớt tóc người, cùng nạp ông 
cho quân Phï-]i-xi-tinh. 


Quân ấy vui mầng phỉ dạ, liền khoét mắt ông Sơn- 
song, cùng bắt người xay lúa. 

Lâu lâu tóc mọc lại, thì người cũng đặng sức lại 
như trước. 

Ngày kia ba ngàn quân Phi-li-xitinh hiệp nhau 
trong chùa mà cúng bụt; nó cũng bắt ông Sơn- 
song ra múa hát làm trò vui chơi. 

Ông Sơn-song kêu xin Chúa đoái thương, đoạn 
người giơ tay, biểu thằng mỗng dắt đến giữa căn 
nhà mà nghỉ một chút. 

Khi tới đó người ráng sức hai tay giựt hai cột chùa, 
thì chùa sập đè người cùng ba ngàn quân Phi-li-xi- 
tỉnh đều phải chết giẹp. 


28. Truyện bà Rút 

Đang buổi mất mùa đói khát, có bà kia tên là No-e- 
mi, cùng hai con trai sang đất Mo-áp làm ăn. Ở đó 
hai con bà No-e-mi cưới vợ tại đất ấy. 

Chẳng khỏi bao lâu rủi hai con trai đều chết hết. 
Khỏi đôi ba năm, bà No-e-mi nghe tin đất mình 
được mùa no nê, thì toan trở về quê. 

Vả trong hai dâu bà, thì có dâu thứ là bà Rút, 
không chịu lìa mẹ chồng, quyết tính theo mẹ cho 
đến chết, mà rằng: Mẹ đi đâu con đi đó, Chúa mẹ 
cũng là Chúa con. 

Khi về tới thành Bêlem, nhằm mùa gặt, bởi mẹ con 
nghèo nàn, nên bà Rút phải đi mót nuôi mẹ. May 
bà ấy mót trúng ruộng ông Bột, là người bà con với 
bà No-e-mi; vì ông ấy giàu sang phú túc, nên mót 
lợi lắm. Lại ông Bột thấy bà Rút có nết na, bèn 


động lòng thương. Vậy ông ấy biểu bọn gặt giả đò 
gặt sót nhiều cho bà Rút mót khá. 

Khi hết mùa, bởi ông Bột mến lòng nết na bà Rút, 
nên xin phép bà No-e- mi, mà cưới làm vợ. 

Ông Bột này là ông cố vua Đa-vít, vậy cũng là tổ 
tiên Đức Chúa Giêsu. 


29. Thầy cả Hê-ly và ông Xa-mu-ê 

Đương đời ông Hê-ly làm thầy cả thượng phẩm lo 
việc dân Hê-bê-rê-ô, người có hai đứa con trai 
hoang đàng trắc nết; bởi người thương con trái lẽ, 
không trị nó cho thẳng phép. 

Bởi đó cho nên Đức Chúa Trời toan phạt tội người, 
cùng bỏ dòng người mà chọn kẻ khác thế vị. 

Do lúc ấy có một con trẻ, tên là Xa-mu-ê, mẹ người 
đã khấng dâng làm tôi Chúa thuở mới sinh. Nên 
khi Xa-mu-ê tới tuổi khôn lớn, mẹ đem phú thác 
cho thầy cả Hê-ly coi sóc. 

Đêm kia khi Xa-mu-ê ngủ trong nhà tạm gần hòm 
bia, thì Chúa gọi người ba lần. Song người tưởng là 
thầy cả Hê-ly, nên cứ chạy tới thưa cùng thầy cả 
luôn. 

Sau hết ông Hê-ly hiểu là tiếng Chúa kêu, thì dặn 
người răng: Như con nghe tiếng gọi làm vậy nữa, 
thì con phải thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa muốn 
truyền việc chi, xin Chúa khấng truyền, kìa con 
sẵn lòng vâng giữ. 

Vậy lần thứ ba, khi Chúa gọi người, thì Xa-mu-ê 
thưa như thầy cả Hê-ly đã dạy. 

Bấy giờ Đức Chúa Trời phán rằng: Tao sẽ phạt 
dòng thầy cả Hê-ly cách nặng nề lắm, chính nó 


chết gấp, vì nó đã dong cho con nó trái lễ; còn 
dòng dõi nó chẳng được làm thầy cả tế lễ Tao nữa, 
vì nó đã bỏ Tao. 

Vừa sáng ngày, thầy cả Hê-ly kêu Xa-mu-ê và buộc 
người tỏ bày thánh ý Chúa cho mình biết. Ông Xa- 
mu-ê lấy lòng ngay thật mà tỏ mọi sự. 

Đến sau nổi giặc quân Phi-li-xi-tinh xông đánh dân 
Hê-bê-rê-ô, thì hai đứa con thầy cả Hê-ly phải tử 
trận, còn hòm bia thì phải bắt. 

Vừa khi được tin khốn nạn ấy, thì chính thầy cả 
Hê-ly té nhào xuống ghế, vỡ đầu mà chết. 

Bấy giờ ông Xa-mu-ê nối quyền thầy cả, cùng trị 
dần khôn ngoan; trước đẹp lòng Chúa, sau đặng 
quan yêu dân chuộng. 

Vậy mặc lòng, những người đàn anh Hê-bê-rê-ô sợ 
con cháu người không noi gương cha, nên xin 
người đặt vua cai trị mình. Ong Xa-mu-ê do ý Chúa 
đoạn, thì chiều lòng dân, mà phong chức ông Xao- 
lê lên làm vua thống trị dân Chúa. 


30. Ông Xao-lê làm vua 

Quân Phi-li-xi-tinh xông vào nước Hê-bê-rê-ö đánh 
phá; bấy giờ vua Xao-lê thân chinh ra đánh đuổi. 
Nhưng mà thầy cả Xa-mu-ê muốn tế lễ Đức Chúa 
Trời trước, đoạn mới đánh, nên bảo vua phải đợi 
bảy ngày trước giao chiến. 

Chính ngày thứ bảy, thầy cả Xa-mu-ê chậm trễ một 
ít lâu, vua lật đật chẳng chịu đợi nữa, liền tiếm 
quyền thầy cả Xa-mu-ê, tế lễ Đức Chúa Trời. Vừa 
khi ông Xa-mu-ê nghe biết cớ sự thể ấy, thì người 
quở trách vua Xao-lê nặng lời. 


Dầu vậy mặc lòng, vua Xao-lê bởi nhờ lòng can 
đảm thái tử Gio-na-than, đánh thắng đặng quân 
Phi-li-xi-tinh. 

Đến sau khi vua Xao-lê đánh giặc cùng quân khác, 
thì cũng còn cãi lịnh Đức Chúa Trời một lần nữa; 
nhơn vì lễ ấy Đức Chúa Trời định bỏ vua Xao-lê, 
cùng trao ngôi cho vua Đa-vít. 


31. Ông Đa-vít đánh giết thằng Go-li-át 

Từ đó sấp đi vua Sao-lê ghe phen phải cơn hoảng 
hốt, nên phải mời ông ĐÐĐa-vít đến trước mặt vua, 
mà khảy đờn đặng giảm cơn khốn nạn vua. 

Khi ấy ông Đa-vít đặng ơn Chúa, nên người đánh 
cứu dân Hê-bê-rê-ô, cho khỏi tay thằng Go-li-át, là 
đứa con lớn dữ tợn, đã nhạo báng trêu chọc dần 
Hê-bê-rê-ô . 

Ông ĐÐa-vít lấy năm hoàn đá, một cái đãy dây và 
một cây gậy mà toan xông đánh thằng Go-li-át. 
Thằng Go-li-át thấy vậy tức giận, kêu la rằng: mầy 
cầm tao bằng con chó sao? Mầy dám cầm gậy 
đánh tao sao? 

Ông ÐĐa-vít trả lời rằng: Nhơn danh Đức Chúa Trời 
là Chúa các đạo binh Hê-bê-rê-ô, ta đến đánh chết 
mầy, cùng quăng thây mây cho muôn chim ăn thịt. 
Vậy ông Đa-vít lấy đãy dây bỏ hoàn đá, nhắm ném 
trúng trán thằng Go-li-át, bỗng chúc nó liền ngã 
chết tươi. 

Tức thì ông Đa-vít tuốt lại lấy gươm nó mà chém 
đầu nó. 

Quân Phi-li-xi-tinh thất kinh mất vía, lo chạy trốn 
tứ phương. 


32. Vua Đa-vít lên ngôi vỗ trị 

Khi vua Xao-lê và thái tử Gio-na-than chết đoạn, 
thì Đa-vít lên ngôi thế vị. 

Ông Đa-vít lên ngôi đoạn, liền chuyên lo lập đền 
thờ báu tốt, mà thờ phượng Đức Chúa Trời; song ý 
Chúa chẳng cho, chỉ để việc ấy cho con là Xa-lo- 
mong. 

Vậy mặc lòng, người đã lập một đến rực rỡ tại 
thành Giêrusalem; cùng lo đem hòm bia về đó nữa. 
Khi rước hòm bia, thì vua Đa-vít đã làm hết sức 
trọng thể mà ngợi khen Chúa; song có một điều 
làm cho vua phiền lắm. 

Vốn đương khi kéo xe hòm bia thì thình lình bò rủi 
vấp, nên nghiêng hòm bia. Một ông kia, tên là O- 
gia thấy vậy, bất ý vội vàng giơ tay mà đỡ lấy hòm 
bia. Bấy giờ Đức Chúa Trời nổi cơn thạnh nộ, đánh 
chết ông O-gia tức thì, mà phạt tội ông ấy nhẹ dạ 
vô phép. 


33. Vua Đa-vít phạm tội và ăn năn 

Ông Đa-vít lên làm vua, người đánh thắng quân 
giặc khắp mọi nơi, đã nên sang trọng vinh hiển. 

Vả vua bởi tính yếu đuối muốn cướp lấy Bét-xa-bê, 
là vợ ông quan ri. Vì vậy vua đã liệu khi giao 
chiến, mà bày mưu đặt quan Uri phía mảnh thế, để 
quân giặc giết quan ấy. Khi quan Uri tử trận đoạn, 
thì vua Đa-vít cưới Bét-xa-bê làm hoàng hậu. 

Dầu Đức Chúa Trời đem lòng thương đã cho vua 
ăn năn hối cải mặc lòng, song Người chẳng nhịn 
được tội quái gở vua, nên phạt vua cách nặng nề. 


Chính thái tử Ap-xa-lon, đã khởi nguy cùng cha, 
song chẳng may phải giết giữa chiến trường. Vua 
ĐÐa-vít thương tiếc con cùng sầu não chua xót biết 
là ngăn nào! 

Trước khi vua Đa-vít băng hà, thì người lo trối vị 
cho con là Xa-lo-mong, cùng liệu cho thầy cả Xa- 
đóc xức dầu phong chức. 


34. Vua Xa-lo-mong tức vị 

Khi Xa-lo-mong nối quyền cha, thì Đức Chúa Trời 
thương đã hiện ra, mà phán cùng người răng: Mầy 
muốn xin điều gì, thì hãy xin, Tao sẵn lòng ban 
cho. 

Vua Xa-lo-mong cầu xin Chúa ban cho mình đặng 
sự khôn ngoan, mà trị dân Chúa cho xứng. 

Đức Chúa Trời thấy lòng ngay thật và tiết kiệm 
vua, thì khấng ban chẳng những cho vua đạng 
khôn ngoan lạ lùng, mà lại làm cho vua đặng phú 
túc vang lừng trong bốn biển. 

Bữa kia có hai đờn bà tới vua xin phân xử việc 
mình. 

Vậy một mụ tâu rằng: Tâu đức vua, tôi cùng mụ 
kia ở chung một nhà, sanh hai con trai cũng một 
đêm. 

Mà ban đêm con nó chết, thì nó thừa thế tôi ngủ 
mà đổi con tôi. Mụ kia chối miết, chẳng chịu con 
mình đã chết. 

Bấy giờ vua Xa-lo-mong truyền cho một tên lính hộ 
vệ răng: Ngươi hãy rút gươm ra mà chặt thằng con 
sống làm hai khúc, chia mỗi đứa mỗi khúc. 


Nghe vậy, tức thì mẹ thiệt kêu xin cùng vua rằng: 
Tâu đức hoàng thượng, xin chớ giết con tôi, kẻo 
đau lòng xót ruột tôi lắm, một xin giao cho nó mặc 
thích nó. 

Khi vua nghe mẹ ấy kêu xin làm vậy, thì mới biết 
rõ nó là mẹ thiệt thằng còn sống, cùng phán giao 
con lại cho nó. Cả và thiên hạ nghe thấy đều 
ngửng trí tung khen lòng khôn ngoan vua phi 
thường. 

Vua Xa-lo-mong đã xây đến thánh rất quí báu tại 
thành Giêrusalem, mà thờ phượng Đức Chúa Trời. 
Cả đời xưa đặng bình yên thạnh trị vinh hiển mọi 
bề. 

Nhưng mà khi đã già, vua thấy mình phú túc vinh 
vang, thì sanh lòng kiêu ngạo, mê đắm sắc dục... 
nên mất lòng Đức Chúa Trời. Nhơn vì lẽ ấy, Đức 
Chúa Trời quyết định phạt vua cùng bảo cho vua 
hay: Khi vua băng hà đoạn, thì nước mình phải 
tách làm hai. 


35. Nước phải tách hai 

Vua Xa-lo-mong băng hà đoạn, thì thái tử Ro-bo-am 
nối ngôi trị vì. 

Đời người 12 dòng cả nước tách hai, 10 dòng khởi 
nguy biệt lập một nước riêng, gọi là nước Y-sa-ra-e; 
còn hai dòng khác, thì làm một nước gọi là nước 
Giu-đê-a. 

Sau vua Xa-lo-mong hai trăm rưỡi năm, vua nước 
A-xi-ria đánh phá nước Y-sa-ra-el, cùng bắt 10 
dòng đem về làm tôi trong nước mình. 


Khỏi một trăm năm nữa, thì vua nước Ba-bi-lon 
đánh bắt thành Giêrusalem, là kinh đô nước Giu- 
đê-a phá tan nước ấy cùng bắt dân về làm tôi, vì 
tội vua dân. 


36. Truyện ông thánh Êlia 

Trong đời các vua trị nước Y-sa-ra-e, thì có nhiều 
vua bỏ Đức Chúa Trời mà thờ phượng bụt thần ma 
qui. Bởi vậy Chúa sai nhiều đấng, gọi là tiên tri, 
quở trách dân cải dữ về lành. 

Vậy đời vua Acáp trị dân, thì Chúa phạt nước Y-sa- 
ra-e phải đại hạn ba năm rưỡi; thiên hạ đói khát 
lắm. 

Khi ấy có một Tiên tri, tên là Ê-li-a, đến thành kia 
mà nương ngụ; xảy gặp một đờn bà, liền xin chút 
bánh ăn uống nước. Song bà ấy thưa rằng: Trình 
ông, tôi chẳng còn gì cả chỉ còn một chút bột và 
chút dầu ô-li-va; tôi đi quơ ít que củi, tính về nấu 
chút bột và dầu ấy, đặng mẹ con tôi ăn, rồi nằm và 
đợi chết. 

Thánh Tiên tri Êlia rằng: Bà chớ lo, hãy nấu cho tôi 
ăn; rồi Chúa sẽ cho bột và dầu ấy hãy còn nguyên 
luôn cho hai mẹ con bà dùng cho đến khi thiên hạ 
hết đói. 

Bà ấy nghe lời làm như vậy; mà từ đó về sau chút 
bột cùng dầu ấy chẳng hề hết, cho đến khi có mưa 
thiên hạ hết đói. 

Đến sau thằng con bà ấy đau chết. Bà mẹ thương 
tiếc, xin ông thánh Tiên tri Êlia cứu giúp; thì ông 
thánh ấy làm cho nó sống lại. 


Khi Đức Chúa Trời định cho mưa xuống mà tha 
phạt dân Y-sa-ra-e, thì sai thánh Tiên tri Êlia đến 
quở tội vua Acáp, vì tin bụt thần. 

Vậy thánh tiên tri Elia xin vua cho hai con bò, và 
làm thịt để trên hai đống củi, mà không cho nhen 
lửa. Đoạn mời các sãi đến khẩn cầu cùng bụt, xin 
lửa bởi trời xuống thiêu đốt củi và thịt; còn thánh 
Tiên tri thì cầu xin Đức Chúa Trời. Hễ phía bên 
nào có lửa bởi trời xuống thiêu đốt của lễ, ấy là có 
Chúa thật. 

Vua ưng chịu, thì làm y như vậy; song các sãi kêu 
van bụt đã khan tiếng mà bụt chẳng làm chỉ được. 
Còn thánh Tiên tri cầu cùng Đức Chúa Trời một 
chút, thì Chúa cho củi và thịt bò ra tro mạt. 

Đến sau Chúa dạy thánh Tiên tri Êlia chọn ông E- 
li-dêu làm Tiên tri. 

Còn chính người thì Chúa rước lên ở một nơi riêng; 
sau sẽ xuống mà đối địch cùng qui vương trong 
ngày tận thế. 


37. Tiên tri E-li-dêu 

Tiên tri E-li-dêu là môn đệ Tiên tri Êlia cũng được 
ơn Chúa ban cho, làm nhiều phép lạ như thầy 
mình. 

Vậy có một bà goá kia nghèo khổ mang nợ nần, và 
chủ nợ muốn bắt thằng con bà ấy mà trừ nợ. Túng 
thế bà ấy đến lạy ông thánh Tiên tri E-li-dêu xin 
giúp đỡ. 

Thánh Tiên tri hỏi trong nhà còn con cái gì bán 
được mà trả nợ chăng. Bà ấy thưa: chẳng còn chỉ 
cả, chỉ còn một chút dầu để trong hũ mà thôi. 


Thánh Tiên tri bảo về đi mượn vò hũ của người ta 
cho nhiều, đoạn đem hũ còn chút dâu đó vào 
phòng, rồi cứ trút sang qua mấy hũ kia. 

Bà ấy vâng, về mượn hũ vò của người ta bốn phía 
xóm đem về, đoạn bà mẹ ở trong phòng cứ trút 
sang đây hũ này đến vò khác; còn con thì đưa hũ 
không vào cho mẹ; khi hết hũ không rồi, chẳng 
còn mà sang nữa, thì dầu trong hũ trước mới hết 
chảy ra nữa. 

Vậy thánh Tiên tri dạy bán dầu ấy lấy tiên mà trả 
nợ. 

Lại có quan lớn nước Xi-ri-a tên là Na-a-man, mắc 
tật phung, nghe đồn bên nước Y-sa-ra-e có Tiên tri 
hay làm phép lạ cứu chữa tật bịnh; liền sắm lễ mẽ, 
đổi quí vật, vàng bạc đem qua; đặng xin thánh 
Tiên tri E-li-dêu cứu chữa. 

Thánh Tiên tri dạy quan ấy xuống sông Gio-đa-nô 
mà tắm bảy lần thì khỏi tật. 

Quan Na-a-man vừa nghe thì tức mình, giận không 
muốn vâng; vì nghĩ rãng; nước sông Gio-đa-nô 
chẳng tài phép chi mà chữa tật phung. Song có 
quan khác bàn cùng quan ấy hãy thử coi. 

Quan Na-a-man liền xuống tắm đủ bảy lần tức thì 
lành bịnh; liền đem lễ vật bạc vàng đến tạ ơn 
thánh Tiên tri. Song thánh Tiên tri chẳng lấy vật gì 
hết. 

Khi ấy đứa đây tớ thánh Tiên tri E-li-dêu thấy 
nhiều của quí, mà thầy mình chẳng lấy vật gì thì 
tiếc lắm; liền chạy theo nói láo mà lấy hai nén bạc 
cùng hai cặp áo tốt đem về giấu kín để làm của 


riêng. Ai ngờ thánh Tiên tri biết, liền phạt nó phải 
mắc tật phung cho đến mãn đời. 


38. Truyện ông Tô-bi-a cha ở đạo đức là thể nào 
Trong dân phải bắt về làm tôi nước A-xi-ri-a trong 
thành Ni-ni-vê, thì có ông Tô-bi-a rất đạo đức. Dầu 
linh vua cấm nhặt, chẳng cho cất xác dân Y-sa-ra- 
e, thì người chẳng kiêng nể, một lo chôn cất xác 
dân mình hẳn hoi. 

Ngày kia người chôn xác về mệt, nằm dựa vách mà 
ngủ, thì rủi phẩn chim én rơi trúng mắt, nên người 
phải đui. Người cúi đầu bằng lòng kính phục thánh 
ý Chúa. 

Đến sau người tưởng mình hòng tạ thế, thì đòi con 
tới gần cùng răn dạy những lời khôn ngoan đạo 
đức. 

Đoạn người bảo con phải đi qua nước Me-đi-a, mà 
đòi mười nén bạc trước đã cho ông Ba-bê-lô, cũng 
là dòng mình mượn. Lại người khiến con phải tìm 
một người trung tính mà dẫn lộ. 


39. Thiên thân Ra-pha-e dẫn đàng cho ông Tô-bi-a 
con 

Ông Tô-bi-a con vâng lịnh cha, ra ngoài tìm đặng 
một người bộ hành dọn đi nước Me-đi-a. 

Bộ hành ấy vốn là Thiên thần Ra-pha-e, Đức Chúa 
Trời đã sai, lấy hình người ta, mà dẫn đàng cho 
ông Tô-bi-a. 

Ông Tô-bi-a xin người bảo lãnh dẫn mình đi về 
bình yên, thì sẽ hườn công xứng đáng. 


Vậy cả hai kết ước đoạn, lên đàng thẳng tới nước 
Me-đi-a. 

Dọc đàng chiều tối, cả hai tới gần sông Ti-gơ-ri-đê. 
Thình lình một con cá lớn phi thường tuốt lại hòng 
nuốt ông Tô-bi-a con. Bấy giờ Tô-bi-a kinh hồn mất 
vía kêu xin bạn đi đàng cứu chữa. 

Thiên thần Ra-pha-e liền bảo Tô-bi-a đừng sợ, hãy 
tuốt tới bắt con cá làm thịt lấy mật; thịt làm của 
hành lý, còn mật để dùng làm vị thuốc thiệt hay. 
Khi cả hai tới thành Ec-ba-ta, thì đậu tại nhà ông 
Ra-gu-ê, bà con với ông Tô-bi-a. Ong Ra-gu-ê vui 
mầng tiếp rước; cùng thết đãi lịch sự. Ông ấy lại 
gả con một mình, tên là Xara, cho ông Tô-bi-a con, 
cùng trối hết gia nghiệp mình cho người. 

Cưới vợ đoạn, ông Tô-bi-a ở lại nhà cha vợ, để một 
mình bạn đàng đứng lãnh thế mà đi đòi nợ ông Ga- 
bê-lô. 

Cách mười lăm ngày, cả ba là Thiên thần, Tô-bi-a 
cùng Xara, trở về thành Ni-ni-vê. 


40. Ông Tô-bi-a cha đặng sáng mắt 

Trong lúc Tô-bi-a con trẩy đi, thì cha mẹ người áy 
náy lo lường chẳng khi đừng; mà khi nghe tin về, 
thì mầng rỡ biết là ngăn nào. 

Ông To-bi-a con nghe lời bạn đi đàng liền lấy mật 
cá mà xức con mắt cha, tức thì ông Tô-bi-a cha liền 
đặng sáng mắt. 

Bấy giờ cả nhà hát mừng ngợi khen Chúa, đã làm 
ơn trọng: cho mình quá bội. 

Trong nội bảy ngày, ông Tô-bi-a cha làm đám ăn 
mầng lễ cưới con mình trọng thể. 


Lễ đoạn ông Tô-bi-a cha muốn trả công cho bạn 
thuê đi với con mình cho xứng đáng, nên bằng 
lòng trích một nửa bạc đã đòi giao cho người, xin 
khấn nhậm. 

Bấy giờ Thiên thần tỏ mình ra rằng: Ta là Thiên 
thần Ra-pha-e, là một đấng trong bảy đấng hằng 
chầu Đức Chúa Trời luôn. Ta đã xuống đây mà làm 
ơn cho nhà ông vì có lòng kính mến Chúa. Rày đã 
đến kỳ ta phải trở về châu chực Đức Chúa Trời là 
Đấng sai ta. 

Nói đoạn người liền biến mất. 


41. Truyện ông tiên tri Gio-na 

Thuở ấy dân thành Ni-ni-vê phạm nhiều tội quái 
gở, mất lòng Đức Chúa Trời; vì vậy Đức Chúa Trời 
muốn phạt thành Ni-ni-vê, thì Người định sai tiên 
tri Gio-na sang thành ấy mà rằng: Mầy hãy qua 
thành Ni-ni-vê mà bảo cho dân hay: Nếu nó chẳng 
ăn năn chừa cải, thì chắc Tao sẽ phạt tuyệt thành. 
Tiên tri Gio-na đã biết dân thành Ni-ni-vê hung dữ 
nên người kiếm thế mà tránh việc Đức Chúa Trời 
sai. 

Vậy người quá giang tàu, mà trẩy sang xứ khác xa. 
Đức Chúa Trời thấy người cứng đầu bất khẳng, thì 
làm bão mạnh, thiếu một chút nữa tàu phải đắm. 
Cực chẳng đã ông Gio-na phải tỏ cho chủ tàu biết 
tại mình cãi lịnh Đức Chúa Trời nên mới phải cơn 
cực nạn này. Lại người xin chủ tàu ném người 
xuống biển, thì sẽ khỏi chìm tàu. 


Song Chúa nhơn từ sắm sẵn một con cá voi rất lớn, 
vừa khi người rơi xuống, thì nuốt sống người vào 
bụng đủ ba ngày đêm. 

Khỏi ba ngày đêm, cá voi ấy lên bãi mửa người ra 
tuyền vẹn. 

Tiên tri Gio-na vội vàng sang thành Ni-ni-vê mà 
rao truyền lịnh Đức Chúa Trời. 

Bấy giờ cả thành Ni-ni-vê quan dân rập một lòng 
ăn năn hối cải; Đức Chúa Trời thấy lòng dân cải dữ 
về lành, thì động lòng thương xót mà tha thứ cho 
thành ấy. 


42. Truyện ông thánh tiên tri Đa-ni-ê 

Trong những người phải bắt làm tôi nước Ba-bi-lon 
thì có thánh Tiên tri Đa-ni-ê, rất có thần thế cùng 
vua Na-bu-cô, và vua Đariô là vua kế vị. 

Các quan triều thấy vậy thì sanh lòng phân bì 
ghen ghét, quyết lập mưu mà hại Đa-ni-ê. 

Vậy các quan tâu xin vua Đariô ra chiếu chỉ mà 
buộc cả dân nội trong một tháng, chẳng được thờ 
phượng ai chỉ thờ một mình vua mà thôi. 

Vua vô tình nghe lời dua nịnh, tặng mình, thì lấy 
làm phi lòng, liền ưng phê y lời tâu xin. 

Tiên tri Đa-ni-ê chẳng chịu vâng phục sắc chỉ vua, 
cứ thờ phượng một Đức Chúa Trời như thường. 
Nhơn vì lẽ ấy, vua cực chẳng đã phải cứ chiếu chỉ, 
mà truyền quăng ông thánh Đa-ni-ê xuống hầm sư 
tử. Mà thú dữ ấy chẳng dám xông phạm đến người 
chút nào; lại vây xung quanh Người, dường như 
mầng rước người. 


Vua yêu vì Tiên tri Đa-ni-ê quá đỗi, nên khi quăng 
người xuống hầm, thì cả đêm thao thức ngủ chẳng 
đặng, những trông mau sáng đến thăm coi. 

Rạng ngày vua vội vàng đến trước cửa hầm kêu 
răng: Hỡi Đa-ni-ê! Chúa ngươi thờ phượng có sức 
cứu đặng chăng? 

Ông Đa-ni-ê tâu lên rằng: Tâu đức vua vạn tuế! 
Thật Chúa tôi thờ phượng có sức cứu chữa tôi. Vua 
thấy phép lạ cả thể làm vậy, liền sững sờ cùng ăn 
nãn trách mình đã vội tin lời dua nịnh, mà toan hại 
người lành. 

Bấy giờ vua truyền kéo ông thánh Đa-ni-ê lên khỏi 
hầm, ôm lấy người chí thiết, cùng thịnh nộ truyền 
quăng những quan đã cáo người xuống hầm. Vừa 
tới nơi, thì sư tử hằm hằm cắn nét, cùng nuốt 
những quan độc dữ ấy. 


43. Bà hoàng hậu Ê-thê-rê và Giu-đích 

Vua A-xu-ê-r-ô cưới bà Ê-thê-rê, là người Giu-dêu, 
làm hoàng hậu. Bà này là cháu ông Ma-đo-kê-ô, là 
người ngoan đạo. 

Phỏng lúc ấy có quan đệ nhị, tên là Aman, kiêu 
hãnh cùng độc ác, nó tích lòng ghét ông Ma-đo-kê- 
ô, vì chẳng chịu quì gối trước mặt mình, nên toan 
lo mưu lập kế, mà hại ông ấy cùng cả dân người. 
Vậy quan Aman đã lập thế tâu xin đặng chiếu chỉ 
vua truyền giết cả dân Giu-dêu; và đã sắm một trụ 
cao đặng thắt cổ ông Ma-đo-kê-ô. 

Vừa khi bà hoàng hậu E-thê-rê hay tin độc ác ấy, 
dầu phép nước cấm nhặt hễ chẳng có lịnh vua 
truyền, mà ai dám tới, chắc phải án chết, thì bà 


cũng chẳng sợ, liều mình tới chầu vua mà kêu xin 
thứ tha cho dần mình. _ 
Ban đầu vua nổi cơn thạnh nộ trừng ngó, thì bà Ê- 
thê-rê khiếp vía ngã sấp. 

Song vừa khi vua nhìn xem hoàng hậu nhan sắc 
xinh đẹp thích ý, lên ngớt cơn thạnh nộ trao tay 
đỡ hoàng hậu, cùng phán rằng: Hoàng hậu muốn 
xin đi gì cùng trẫm dầu nửa nước trẫm thì trẫm 
cũng bằng lòng cho. 

Bấy giờ bà Ê-thê-rê tâu rằng: Tâu xin đức vua 
thương tôi cùng dân tôi, mà cứu chữa chúng tôi 
cho khỏi tay quan Aman lập mưu toan giết chúng 
tôi. Vừa nghe bấy nhiêu lời, thì vua tức giận cùng 
thạnh nộ, liên xé chiếu chỉ và truyền giết quan 
Aman, cùng treo trên trụ nó đã sắm. 

Lại cũng có một bà khác nữa, tên là Giu-đích đã 
cứu dân mình như vậy. 

Số là tướng Ho-lo-phe-ne đem binh vây thành Bê- 
tu-li-a riết lắm; dân sự đã ngã lòng không còn thế 
chống cự, song Chúa soi lòng bà ấy đến và tìm 
chước nhiệm mà giết quan tướng độc dữ ấy thình 
lình; nên cả và dân được bình an vô sự. 


44. Truyện tám mẹ con tử đạo 

Vua An-ti-ô-kô quyết ép dân Giu-dêu thờ bụt thần 
như mình, nên đã làm hại cùng giết nhiều người 
Giu-dêu chẳng vâng phục ý mình. 

Trong những người tử vì đạo lúc ấy, thì có tám mẹ 
con Ma-ca-bê-cô danh tiếng lắm. 


Vua truyền lột da, cắt lưỡi, chặt chơn tay những 
đấng ấy, song cũng luống công vô ích, chẳng làm 
chi được. 

Mà cho được làm độc ác hơn, thì vua truyền giết 
mỗi con trước mặt mẹ. 

Bà mẹ can đảm chẳng chút sờn lòng, một khuyên 
cùng hối thúc các con mình chịu chết vui lòng vì 
Chúa. 

Sau hết chính mình bà ấy cũng đổ máu làm một 
với các con, mà chúc tụng ngợi khen danh đạo 
thánh Chúa. 


ĐOẠN THỨ BA 
Từ Đức Chúa Giêsu ra đời cho đến khi Người lên 
trời 


45. Thiên thần Ga-bi-ri-e truyền tin 

Đời vua Hê-ro-đê trị nước Giu-đê-a, có hai vợ 
chồng tên Gia-ca-ri-a và Y-sa-ve. Cả hai nhơn đức 
trước mặt Chúa, song đã già nua mà chưa có con. 
Có ngày kia đến phiên ông Gia-ca-ri-a phải làm 
việc thây cả trong đền thờ; bấy giờ có Thiên thần 
Ga-bi-ri-e hiện đến và bảo sẽ sinh được một con 
trai, mà ông phải đặt là Gioan. Ông Gia-ca-ri-a hồ 
nghỉ lời Thiên thần, thì phải phạt nên câm. 

Lúc ấy tại thành Na-da-rét, xứ Ga-li-lê-a, có một 
người trinh nữ, tên là Maria, kết bạn cùng một đàn 
ông, tên Giuse, cả hai thuộc về dòng vua Đa-vít. 
Đức Chúa Trời đã chọn Đức Nữ Maria này làm Mẹ 
Con một Người, là Ngôi thứ hai ra đời. 


Ngày kia đức thánh Thiên thân Ga-bi-ri-e hiện 
xuống cùng bà Maria, mà truyền lịnh Đức Chúa 
Trời rằng: Đức Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống 
phù hộ cho bà, và bà sẽ sanh Con một Đức Chúa 
Trời và đạt tên là Giêsu. 

Bấy giờ bà Maria thưa rằng: Này tôi là tôi tá Đức 
Chúa Trời, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền 
cho tôi. 


46. Sinh nhụt ông thánh Gioan Bao-ti-xi-ta 

Thánh Thiên thần cũng bảo: bà Y-sa-ve là họ hàng 
bà, gần sinh con; nên bà Maria vội vàng đi viếng 
thăm. 

Khi bà Y-sa-ve nghe tiếng Đức bà chào mình, tức 
thì đặng đây ơn Đức Chúa Thánh Thần mà rằng: 
Bà có phước hơn mọi người nữ, bởi đâu mà Mẹ 
Chúa Trời khấng đến viếng tôi. Đức bà bèn đội ơn 
ngợi khen Chúa. 

Khi đã đầy ngày tháng, thì bà Y-sa-ve sinh đặng 
một con trai; trong dòng bà con đều đồng ưng đặt 
tên là Gia-ca-ri-a, cũng một tên như cha. Nhưng 
mà mẹ người không chịu, lại ông Gia-ca-ri-a biểu 
đưa tấm ván viết trên: Gioan là tên con trẻ. Tức thì 
lưỡi ông ấy mở ra mà nói đặng và răng: chúc tụng 
ngợi khen Đức Chúa Trời. 


47. Sinh nhựt Đức Chúa Giêsu 

Khỏi ít tháng, có lịnh hoàng đế Rôma truyền cho ai 
nấy phải về quê tổ mà khai tên. Vậy Đức Mẹ cùng 
ông thánh Giu-se là con cháu vua ĐÐa-vít nên phải 
trở về thành Bêlem mà khai tên mình. 


Khi tới nơi, thì các quán phố đã chật đầy, nên Đức 
Mẹ và ông thánh Giu-se phải tìm hang đá bò lừa 
ngoài đồng, mà trú tạm một ít lâu. 

Nửa đêm thì Đức Mẹ sinh Đức Chúa Giêsu. Đêm 
Đức Chúa Giêsu sinh ra, những mục đồng xung 
quanh nghe Thiên thần bảo, liền tuôn đến, mà thờ 
lạy Chúa Hài đồng. 

Khỏi bốn mươi ngày, Đức Mẹ và ông thánh Giu-se 
đem con trẻ đến đền thờ thành Giêrusalem mà 
dâng con mình cho Chúa, cùng dâng một cặp bồ 
câu mà chuộc con theo lề luật. 

Khi ấy có ông già nhơn đức kia, tên là Xi-mê-ong, 
hằng trông cho đến ngày cứu chuộc dân Y-sa-ra-e. 
Người vừa thấy Chúa Hài đồng, thì ấm bồng và 
chúc tụng Chúa rằng: lạy Chúa, nay xin Chúa để 
cho tôi chết bình an, vì mắt tôi đã xem thấy Đấng 
Cứu Chuộc. 

Lại ông Xi-mê-ong nói tiên tri với Đức Mẹ răng: 
Con trẻ này sẽ cứu chuộc nhiều người trong dân Y- 
sa-ra-e, mà Đức Mẹ phải chịu nhiều điều khốn nạn. 
Vả lại cũng có vì sao lạ soi sáng bên đông nên ba 
vua phương ấy hiệp nhau đến, mà thờ lạy Chúa, 
cùng dâng của lễ mừng tạ Chúa nữa. 

Nhưng mà vua Hê-ro-đê những e mất nước, nên 
tìm giết Đấng Cứu Thế. Vậy vua độc dữ ấy truyền 
giết tận tuyệt con nít thành Bêlem, từ hai tuổi sấp 
xuống. 

Đang giấc ngủ Thiên thần bảo tin cho ông thánh 
Giu-se hay biết, cùng truyền phải đem Đức Mẹ và 


Đức Chúa Giêsu trốn sang nước Ê-giếp-tô cho kíp, 
kẻo phải tay vua độc ác ấy. 


48. Đức Chúa Giêsu ẩn mình 

Khi vua Hê-ro-đê chết đoạn, thì Đức Mẹ cùng ông 
thánh Giu-se đem Đức Chúa Giêsu trở về thành 
Na-da-rét. 

Ơ đó 30 năm, chính Đức Chúa Giêsu ra tay giúp 
ông thánh Giu-se làm nghề thợ mộc. 

Khi Đức Chúa Giêsu đã lên 12 tuổi, thì Người đi 
theo Đức Mẹ và ông thánh Giu-se lên thành 
Giêrusalem mà chầu lễ Phan-xi-ca. 

Lễ đoạn Đức Mẹ cùng ông thánh Giu-se theo bà 
con trở về thành Na-da-rét, không dè Đức Chúa 
Giêsu ở lại thành Giêrusalem. Đến tối ngày ấy Đức 
Mẹ và ông thánh Giu-se không thấy Người, thì vội 
vàng trở lại trong đền thờ, gặp Người đang ngự 
giữa các tấn sĩ, nghe cùng hỏi phô ông ấy cách 
khôn ngoan lạ lùng. 

Khi Đức Chúa Giêsu gạp mẹ cùng bố nuôi, thì 
xuống liền mà theo cha mẹ về Na-da-rét. 

Người ở nhà cùng cha mẹ, chịu khó nhọc giúp đỡ 
cùng vâng phục mọi đàng. 


49. Đức Chúa Giêsu tỏ mình ra 

Khi Đức Chúa Giêsu vừa đặng 30 tuổi, thì Chúa sai 
ông thánh Gioan mở đàng cho mình. 

Vậy ông thánh Gioan vâng lịnh Chúa, liền bỏ rừng 
nơi vắng vẻ người ẩn mình bấy lâu, mà đi đến gần 
sông Gio-đa-nô ngang mặt thành Giê-ricô mà 


rằng: “Bây hãy ăn năn làm việc đền tội, vì nước 
thiên đàng đã đến!” 

Đang khi mọi người đến với ông thánh Gio-an thì 
Đức Chúa Giêsu cũng đi tìm ông thánh Gioan Bao- 
ti-xi-ta, ở gần sông Gio-đa-nô, cùng xin chịu phép 
rửa. 

Đức Chúa Giêsu mới ra khỏi nước, còn đang cầu 
nguyện, bỗng chúc trời mở ra, Đức Chúa Thánh 
Thần mượn lấy mình bồ câu hiện xuống đổ trên 
đầu Đức Chúa Giêsu và có tiếng trên không phán 
răng: Này là con Tao rất yêu dấu, và rất đẹp lòng 
Tao lắm. 


50. Đức Chúa Giêsu chịu ma qui cám dỗ 

Chịu phép rửa đoạn, thì Đức Chúa Giêsu lên rừng 
ăn chay 40 đêm ngày. Khỏi 40 ngày, thì ma qui tới 
cám dỗ Người ba cách này. 

Lần đầu xin Đức Chúa Giêsu lấy phép tắc mà khiến 
mấy hoàn đá ra bánh mà ăn. 

Rồi đem Người đi thành Giêrusalem và đặt nơi cao 
trên nóc đền thờ lớn, mà xin gieo mình xuống coi 
thử có Thiên thần gìn giữ mình. 

Sau hết cũng đem lại lên núi rất cao; và tỏ những 
sự sang trọng vinh hiển cho Đức Chúa Giêsu xem, 
mà rằng: Này là nước min hết thảy thảy, ông có 
quì xuống mà lạy, thì min để cho hết. Mà Đức 
Chúa Giêsu đuổi ma qui ra, đoạn thì có Thiên thần 
bởi trời xuống mà giúp Người. 


51. Đức Chúa Giêsu mới khởi sự dạy thiên hạ 


Bấy giờ Đức Chúa Giêsu trở về xứ Ga-li-lê-a, bắt 
đầu giảng đạo thánh, cùng làm mọi phép lạ, làm 
chứng Người là Đấng Cứu Thế, Đức Chúa Trời đã 
sai. 

Bữa kia đương khi Người ăn lễ cưới, tại làng Cana, 
nửa bữa chủ hôn thiếu rượu. Nhờ lời Đức Mẹ xin, 
bấy giờ Đức Chúa Giêsu truyền múc đẩy sáu lu 
nước, cùng làm phép lạ cho nước trở nên rượu. 

Tại thành Ca-pha-na-um có quan võ kia có đứa con 
phải liệt nặng. Quan nghe Đức Chúa Giêsu đến, thì 
xin Người xuống chữa con đã hòng chết, Đức Chúa 
Giêsu phán: Ông hãy về; con ông đặng lành đã. 
Quan liền tin lời Chúa, và tới nơi thấy con lành đã. 

Đang lúc đi dọc bãi hổ Giê-nê-da-rét, Người nghe 
thợ lưới phàn nàn năn nỉ, đã chịu khó nhọc bủa 
lưới cả đêm, mà vô ích, thì Người động lòng 
thương mà bảo rằng: Bây hãy bủa lưới phía tay 
mặt. Tức thì phô kẻ ấy vâng lời bủa lưới, cùng 
đặng đầy ghe đủ các thứ cá lớn nhỏ đến đỗi hòng 
đứt lưới. 

Đoạn Đức Chúa Giêsu đã chọn 12 người Tông đồ 
mà giúp việc giảng đạo. Người đem các đấng ấy 
theo mình khắp xứ Ga-li-lê-a, giảng dạy cùng làm 
mọi phép lạ, đủ ba năm tròn. 


52. Chúa Giêsu phán dạy tám mối phước thật 
Ngày kia Đức Chúa Giêsu đem các thánh tông đồ 
lên núi mà dạy dỗ, đoạn có đoàn lũ người ta đến 
nghe giảng, thì Đức Chúa Giêsu phán rằng: 

Ai có lòng khó khăn, ấy là phước thật, vì chưng 
ngày sau nước Thiên đàng là của phô người ấy. 


Ai ăn ở hiền lành, thật là kẻ có phước, vì ngày sau 
sẽ được hưởng đất quí trọng trên trời. 

Kẻ nào ăn năn khóc lóc đời này thì có phước, vì 
ngày sau được an ủi vui vẻ đời đời. 

Kẻ chịu đói khát vì lòng mến Chúa, thì có phước 
thật, vì chưng ngày sau sẽ đặng no đủ mọi bề. 

Ai hay thương xót người ta, thật là có phước, vì 
ngày sau Đức Chúa Trời sẽ đoái thương phô kẻ ấy. 
Ai có lòng sạch sẽ, ấy là phước thật, vì chưng ngày 
sau sẽ đặng thấy mặt Đức Chúa Trời. 

Ai làm cho người hoà thuận, ấy là có phước, vì Đức 
Chúa Trời sẽ nhìn lấy nó làm con riêng Người. 

Ai chịu khốn khó vì đạo thánh Chúa, là có phước, 
vì ngày sau nó chắc sẽ hưởng phước trên Thiên 
đàng. 

Đoạn Đức Chúa Giêsu phán thêm: Nếu người ta 
khinh dể, bắt bớ, làm khốn cực bây vì đạo thánh 
Tao thì bây vui mắng, và sẵn lòng chịu khó, vì tên 
bây đã biên vào số kẻ Chúa chọn lên thiên đàng. 


53. Chúa Giêsu chữa người có tật phung 

Khi Đức Chúa Giêsu ở trên núi mà xuống, thì có 
một tên tật phung sấp mình dưới chơn Người, và 
xin cho mình lành đã, Đức Chúa Giêsu giơ tay và 
rằng: tao muốn, hãy lành đã. 

Vào thành Ca-pha-na-um có quan kia đến cùng 
Đức Chúa Giêsu mà xin rằng: Lạy Chúa, đầy tớ tôi 
bất toại đau đớn quá sức, Chúa trả lời rằng: Tao sẽ 
đi mà chữa nó. Quan bèn thưa rằng: Lạy Chúa, tôi 
không đáng cho Chúa ngự vào nhà tôi, song xin 
Chúa phán một lời, thì đây tớ tôi đặng lành, Đức 


Chúa Giêsu khen lòng tin quan ấy và phán răng: 
Ông hãy về, ông sẽ đặng như lời ông xin. 


54. Đức Chúa Giêsu làm cho con bà goá sống lại 
Bữa kia Đức Chúa Giêsu qua thành Na-im: khi khỏi 
thành, thì gặp đám đưa xác con trai một bà goá kia 
có nhiều dân đưa theo. 

Thấy vậy, Đức Chúa Giêsu, mủi lòng và phán rằng: 
Ơ bà; chớ khóc làm chi. Và Người lại gần quan tài 
mà khiến rằng: Ở con trai, Tao biểu chỗi dậy. Tức 
thì kẻ chết đứng dậy mà nói. Và Đức Chúa Giêsu 
giao lại cho mẹ nó. Kẻ hầu đều thất kinh và ngợi 
khen Chúa phép tắc vô cùng. 


55. Đức Chúa Giêsu lấy những ví dụ mà phán dạy 
dần 

Đức Chúa Giêsu lấy ví dụ kẻ đi gieo giống ngoài 
đồng, mà rằng: Kẻ đi giảng đạo Chúa cũng như kẻ 
đem giống ra mà gieo. 

Kẻ gieo là đi giảng, hột giống là lời Chúa, là đạo 
thánh. 

Vậy có hột rơi trên đàng, chim lượm ăn mất; ấy là 
kẻ nghe giảng mà không đem vào lòng vào trí; 
nghe rồi bỏ mất chẳng đặng ích lợi gì. 

Có hột thì rơi nhằm nơi đất sỏi, nhằm chỗ đất 
cứng; nên mọc lên không được; ấy là kẻ nghe lời 
Chúa bề ngoài mà bề trong cứng lòng chẳng muốn 
tin, chẳng chịu giữ theo, nên cũng vô ích. 

Có hột lại rớt trong bờ bụi; mọc lên tong tớt, sau 
cùng chẳng trổ bông trái chi được, ấy là kẻ nghe 
giảng dạy, song về nhà mắc bua việc nọ sự kia vô 


ích ở đời; nên chẳng đặng nhờ ích lợi bởi sự đã 
nghe. 

Sau hết những hột gieo vào đất tốt, thì trổ sanh lời 
lãi, một hột sanh đặng một trăm; ấy là kẻ có lòng 
sốt sắng và sạch tội mà nghe lời Chúa dạy, thì sẽ 
được ích lợi về phần hồn quá lắm. 

Lần khác Đức Chúa Giêsu lấy ví dụ hột cải sánh ví 
đạo thánh Người mà rằng: Đạo thánh Chúa cũng 
như hột cải; vốn thì nhỏ lắm: song khi gieo mà mọc 
lên, thì nên cây lớn lá to; cũng một lẽ ấy, thuở mới 
lập đạo thánh, thì ít kẻ theo, song lần lần có cùng 
khắp thế gian. 


56. Đức Chúa Giêsu khiến sóng gió yên lặng 

Đức Chúa Giêsu xuống thuyền và môn đệ cũng 
theo Chúa. Bấy giờ cơn giông tố nổi lên, sóng biển 
che phủ cả thuyền, song Đức Chúa Giêsu còn ngủ. 
Bấy giờ môn đệ đến đánh thức Người, mà thưa 
rằng: Lạy Chúa, xin Chúa cứu chúng tôi, vì chúng 
tôi hòng chết mất. Đức Chúa Giêsu phán răng: 
Nhơn sao bây sợ hãi? Bây kém đức tin là dường 
nào! Đoạn Người chỗi dậy khiến sóng gió lặng đi; 
tức thì sóng gió liền yên lặng. 

57. Đức Chúa Giêsu làm cho con gái quan Gia-rô 
sống lại 

Khi Đức Chúa Giêsu giảng dạy dân, thì có quan kia 
cai nhà nguyện đến sấp mình xuống mà thưa Chúa 
răng: Lạy Chúa, con gái tôi đã chết, xin Chúa đến 
đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại, Đức Chúa Giêsu 
bèn đi cùng môn đệ. 


Khi Đức Chúa Giêsu đến nhà quan, mà thấy những 
quân thổi kèn, cùng đoàn lũ dân sự làm rộn rực om 
sòm, thì Người đuổi chúng nó ra; đoạn vào cầm lấy 
tay con ấy, tức thì con ấy liền chỗi dậy. 


58. Ông thánh Gioan Bao-ti-xi-ta bị chém 

Bởi ông thánh Gioan lấy lòng can đảm chán 
chường quở vua Hêrôdê, vì vua làm điều nghịch 
luật Đức Chúa Trời cướp lấy vợ em mình, nên vua 
bắt ông thánh Gioan và bỏ tù. 

Lúc vua Hô-rô-dê đãi yến tiệc các quan văn võ 
đình thần mà mầng ngày sinh nhựt vua, thì con gái 
mụ Hê-ro-đi-a vào phòng nhảy múa, làm cho ai nấy 
thảy đều mê sa. Nên vua hứa với con gái ác ấy: 
Mầy xin điều gì thì trẫm cũng chẳng tiếc. 

Bấy giờ theo lời mụ mẹ, thì con gái xin vua lấy đầu 
ông thánh Gio-an cho chóng mà bỏ vào đĩa cho nó. 
Vua Hêrôdê nghe vậy, thì buồn rầu, mà vì đã hứa 
lỡ ra, cùng vì các kẻ ngồi tiệc, nên chẳng đặng từ 
chối. Bèn sai lính hộ vệ đi chém đầu ông thánh 
Gioan cùng truyền bỏ đầu người vào dĩa và ban 
cho con gái ác ấy. 

Khi môn đệ ông thánh Gioan nghe tin ấy, thì đến 
lấy xác đấng Tiền hô Chúa đem về mà tống táng. 


59. Đức Chúa Giêsu làm cho bánh hoá nên nhiều 

Đức Chúa Giêsu đi qua bên kia biển hồ xứ Ga-li-lê- 
a, gọi là Ti-bê-ri-a-đê, mà có nhiều dân theo Người. 
Khi Đức Chúa Giêsu ngửa mặt lên mà thấy nhiều 
dân đi theo Người, thì phán cùng ông Philpphê 
rằng: Ta biết mua bánh đâu cho chúng nó ăn? Ông 


Xi-mong bèn thưa rằng: Ở đây có đứa con trẻ còn 
năm cái bánh mạch nha và hai con cá; song bấy 
nhiêu nào thấm vào đâu cho đông người dường ấy. 
Bấy giờ Đức Chúa Giêsu phán rằng: Bây hãy bảo 
dân ngồi lại. Dân bèn ngồi xuống ước chừng năm 
ngàn người. Bấy giờ Đức Chúa Giêsu cầm lấy bánh 
đội ơn Đức Chúa Cha, đoạn dạy chia ra cho dân, 
cùng dạy phát cá cho chúng nó, muốn ăn bao 
nhiêu thì mặc thích. 

Mà khi ai nấy đã ăn no, thì Người phán cùng môn 
đệ răng: Bây hãy thâu lấy mụn bánh còn dư, kẻo 
hư đi. Vậy môn đệ đã thâu đặng mười hai thúng 
bánh vụn bởi năm cái bánh mạch nha, mà bấy 
nhiêu người đã ăn no còn dư lại. 


60. Đức Chúa Giêsu tỏ mình ra sáng láng 

Có lần kia Đức Chúa Giêsu đem riêng ông thánh 
Phêrô, ông thánh Giacôbê, và ông thánh Gioan lên 
núi Ta-bô-rê. 

Đoạn Đức Chúa Giêsu đổi hình Người ra khác lạ, 
mặt mũi Người trở nên sáng láng quá nữa mặt trời: 
áo Người mặc trở nên trắng như tuyết; lại hình 
dạng Người trở nên oai nghi khôn kể xiết. 

Bấy giờ có thánh Môi-sen và Tiên tri Elia hiện đến 
nói chuyện với Người. 

Khi ấy ông thánh Phêrô bởi mầng vui, liền thưa 
Chúa rằng: Lạy Thầy, để cho chúng tôi làm trại 
làm nhà ở đây, chỗ này vui lắm! 

Thoát chúc có đám mây đen che phủ, và nghe 
tiếng trên trời phán rằng: Này là con Tao rất yêu 
dấu, bây hãy nghe lời Người. 


Bấy giờ ba thánh Tông đồ thất kinh sấp mình 
xuống đất: Đức Chúa Giêsu liền khiến chỗi dậy. 
Song khi dậy chỉ còn thấy một mình Đức Chúa 
Giêsu như trước mà thôi. 


61. Người ký lục hỏi thử Đức Chúa Giêsu 

Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đệ răng: Phước 
cho con mắt đặng thấy những sự bây xem. 

Bấy giờ có người thông thái lề luật chỗi dậy hỏi thử 
Chúa rằng: Trình thầy, tôi phải làm đi gì cho đặng 
sống đời đời? Chúa Giêsu liền trả lời rằng: Trong 
lề luật đã chép làm sao? Ngươi đọc thể nào? Người 
ấy thưa rằng: Mây phải kính mến Đức Chúa Trời 
hết lòng mây, hết linh hồn mây, hết trí khôn mâãy, 
và hết sức mấy; lại phải thương yêu anh em như 
mình vậy. 

Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: Ngươi thưa làm 
vậy, thì thậm phải lắm: ngươi hãy làm như vậy thì 
sẽ đặng sống. 


62. Thằng mù từ bình sinh đặng sáng mắt 

Bữa kia Đức Chúa Giêsu ra khỏi đền thờ, bèn gặp 
một đứa mù từ bình sinh, thì giổ xuống đất, lấy 
nước miếng làm bùn, đoạn xức trên mắt thăng mù 
ấy mà Täãng: Mây hãy đi rửa trong suối Xi-lo-ê. 
Thằng ấy liền đi rửa và đặng lành đã. Bữa đó là 
ngày thứ bảy. 

Trong láng giềng cũng có kẻ đi-thuật lại với quân 
Pharisêu mọi sự. Bấy giờ quân Pharisêu đòi tên mù 
và tra xét cho tường tận. Lại muốn ép cho nó chối 
kẻ làm lành cho mình; nhưng mà tên mù ấy lấy 


lòng can đảm xưng thật Đức Chúa Giêsu đã lấy 
bùn mà thoa trên con mắt, làm cho mình sáng mắt 
lại. 

Nghe vậy, quân Pharisêu bởi ghen ghét Đức Chúa 
Giêsu thì xung giận mà chưởi rủa tên mù ấy mọi 
thế, bèn đuổi ra ngoài. 

Đức Chúa Giêsu nghe quân Pharisêu đã đuổi thằng 
mù ra ngoài, thì khi gặp nó, bèn phán cùng nó 
rằng: Mầy có tin con Đức Chúa Trời chăng? Nó 
thưa rằng: Lạy ông, Đấng ấy là ai, xin ông nói cho 
tôi đặng tin Người? Đức Chúa Giêsu trả lời răng: 
Mầy đã thấy Người, Đấng ấy là Tao đang nói cùng 
mầy đây. Nó liền thưa rằng: Lạy Chúa, tôi tin. Tức 
thì nó sấp mình dưới chơn Chúa mà thờ lạy Người. 


63. Đức Chúa Giêsu dạy môn đệ cầu nguyện 

Có lần kia Đức Chúa Giêsu cầu nguyện nơi vắng vẻ 
mà trở về, thì môn đệ đến thưa Chúa rằng: Lạy 
Thầy, xin Thầy dạy chúng con cầu nguyện như ông 
thánh Gioan đã dạy môn đệ mình. Chúa bèn phán 
răng: Khi bây cầu nguyện thì hãy đọc rằng: 

Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, chúng tôi nguyện 
danh Cha cả sáng; nước Cha trị đến; vâng ý Cha 
dưới đất bằng trên trời vậy. - Xin Cha cho chúng 
tôi rày hằng ngày dùng đủ; và tha nợ chúng tôi 
như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng tôi; lại chớ 
để chúng tôi sa chước cám dỗ: bèn chữa chúng tôi 
cho khỏi sự dữ. 

Lại Đức Chúa Giêsu phán rằng: Bây hãy xin, thì sẽ 
đặng; hãy tìm thì gặp; hãy gõ cửa, thì sẽ mớ. Vì 
chưng ai xin thì đặng, ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì 


mở cho. Khi con bây xin bây cái bánh, thì ai trong 
bây lấy đá mà cho nó sao? Lại nếu nó xin con cá, 
mà bây cho nó con rắn sao? Hay là nó xin cái 
trứng, mà bây lại cho nó con bò cạp sao? Nếu bây 
là kẻ xấu; mà còn biết cho con bây của tốt phương 
chi Cha bây trên trời chẳng biết ban giống tốt cho 
những kẻ xin cùng mình sao? 


64. Truyện con trai hoang đàng 

Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ông kia sinh đặng hai 
đứa con trai. Bấy giờ con thứ thưa cha răng: Lạy 
cha, xin cha chia phần gia tài cho con. Cha liền 
chia của mình mà giao cho nó. 

Nó vừa lãnh lấy của mình, liền trẩy đi phương xa 
chơi bời ác nghiệp xài phí hết của cải. Xảy đến 
trước, lúc ấy phải cơn đói khát rất dữ tợn, nên nó 
phải thiếu thốn khốn nạn lắm. Nó bèn đi ở mướn 
cùng chủ kia trong xứ ấy, thì chủ sai đi chăn heo 
ngoài đồng. Nó ước ao chớ gì đặng một chén cháo 
heo ăn đỡ đói, song cũng chăng ai thèm thí cho. 
Bấy giờ nó mới hồi tâm lại mà nói trong lòng răng: 
Nhà cha tôi thiếu chi đứa tôi tá ăn no dư dật, mà 
tôi chết đói khốn nạn xứ này sao? Vậy tôi hãy dậy 
mà về cùng cha, tôi sẽ than thở cùng cha tôi rằng: 
Lạy cha, con đã lỗi nghĩa cùng Chúa đã làm mất 
lòng cha. Con chẳng đáng gọi là con cha nữa, xin 
cha kể con như đứa tôi tá mà thôi. Nói bấy nhiêu 
đoạn, liền vội vàng chỗi dậy thẳng về cùng cha. 

Khi nó vừa tới còn xa xa, ông già xem thấy liền 
động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy con vào lòng 
mà hôn cách chí thiết. Thằng con mới thưa cha 


rằng: Lạy cha, con đã lỗi nghĩa cùng Chúa và đã 
làm mất lòng cha. Con chẳng đáng gọi là con cha 
nữa, một xin cha kể con như đứa đầy tớ mà thôi. 
Song le cha già kêu đầy tớ mà dạy rằng: Bây hãy 
lấy áo quí giá cho con tao mặc, hãy đeo nhẫn vào 
tay và mang giày vào chơn con tao cho kíp. Bây 
hãy bắt con bò nghé đã nuôi cho mập mà làm thịt 
cho ta ăn mầng, vì con tao đây đã chết rày sống 
lại, đã mất rày lại gặp. Đoạn cả nhà ăn mầng trọng 
thể. 

Khi ấy con trưởng nam ở ngoài đồng vừa về đến 
nhà, nghe đờn ca xướng hát, thì kêu đầy tớ mà hỏi: 
Nhà cha có việc gì lạ làm vậy? Đây tớ thưa răng: 
Trình cậu, em cậu mới về, nên ông dạy làm thịt bò 
nghé béo tốt mà ăn mầng vì cậu hãy còn sức khoẻ. 
Bấy giờ con trưởng nam giận mà chẳng thèm vào 
nhà, cha già nghe nói, liền chạy ra mời con vào. 
Song nó thưa răng: Tôi làm tôi Ông mấy năm nay, 
chẳng hề dám sai lời lỗi lịnh ông, song dầu một 
con dê con, ông cũng chẳng hề cho tôi làm tiệc vui 
chơi cùng bậu bạn một bữa. Còn thằng con ông 
đầy đi hoang lung ăn chơi, nay nó mới mang mặt 
về, thì ông lại làm thịt bò nghé béo tốt mà mầng 
nó. 

Cha già mới nói rằng: Hỡi con, này con hằng ở 
cùng cha, mọi của cha cũng là của con thấy thảy. 
Phần em con đây đã chết rày sống lại, đã mất rày 
đặng gạp, thì lễ nào mà ta chẳng làm tiệc mà 
mầng nó sao? 


65. Ông Ladarô bần cùng 


Đức Chúa Giêsu còn phán ví dụ này rằng: Có người 
giàu có kia, mặc áo lụa hàng thanh quí, mỗi ngày 
an tiệc mĩ vị. Lại cũng có người ăn mày tên là 
Ladarô, mình đầy chốc lếch, nằm ngoài cửa người 
giàu, ước đặng một chút mụn bánh trên bàn người 
giàu rơi xuống, mà ăn đỡ lòng, song cũng chẳng ai 
thèm cho; chỉ có con chó đến liếm chốc lếch người 
mà thôi. 

Chẳng hay người ăn mày ấy chết, mà thiên thần 
rước lên thiên đàng, để vào lòng ông thánh A-ba- 
ra-ham. Mà tên giàu ấy cũng chết, song phải chôn 
vào hoả ngục. 

Đang khi nó phải gia hình khảo lược, nó bèn ngửa 
mặt lên, xem thấy ông A-ba-ra-ham và ông Ladarô 
dựa vào lòng người ở xa xa, thì nó kêu van rằng: 
Lạy cha A-ba-ra-ham, xin Cha thương xót tôi, mà 
dạy Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ 
xuống trên lưỡi cho tôi giảm khát một chút, vì tôi 
phải gia hình rất đỗi rát rao trong lò lửa này. 

Ông A-ba-ra- -ham bèn trả lời rằng: Ớ con, con hãy 
nhớ lại, thuở sống ở đời con đã đặng giàu sang phú 
túc, mà Ladarô thì phải đói khát bần cùng. Bây giờ 
Ladarô ở đây hưởng sự thanh nhàn khoái lạc, còn 
con thì gia hình khốn nạn, thật là phải lễ lắm. 
Người giàu ấy lại xin rằng: Ït nữa là cha cho 
Ladarô hiện về nhà cha tôi. Tôi còn năm anh em; 
xin người bảo chúng nó hãy giữ mình, kẻo phải 
chôn vào chốn khổ hình như tôi chăng. Ông thánh 
A-ba-ra-ham đáp lại rằng: Đã có Môi-sen và các 
tiên tri dạy bảo chúng nó; chúng nó hãy nghe lời 


phô ông ấy. Nó lại thưa rằng: Thưa cha, không, 
chúng nó có thấy người chết hiện về, thì nó mới ăn 
năn trở lại mà thôi. Ông thánh ấy. lại Tăng: Ví bằng 
chúng nó chẳng nghe Môi-sen và các tiên tri, thì 
dầu kẻ chết hiện về, chúng cũng chẳng tin đâu. 


66. Đức Chúa Giêsu làm cho ông Ladarô sống lại 
Ông Ladarô là em bà Maria và bà Mátta phải bịnh 
tại thành Bê-tha-ni-a. Bấy giờ hai chị người sai kẻ 
đem tin cho Đức Chúa Giêsu hãy rằng: Lạy Chúa, 
người Chúa yêu dấu nay phải đau liệt. 

Khỏi ít bữa Đức Chúa Giêsu phán rõ với môn đệ 
răng: Ladarô đã chết thật. Vậy ta hãy đi thăm coi. 
Khi Đức Chúa Giêsu đến nơi, thì đã chôn ông 
Ladarô gần đặng bốn ngày rồi. Bà Mátta vừa nghe 
tin Đức Chúa Giêsu tới, liền chạy ra đón rước Chúa 
mà rằng: Phải mà Chúa có mặt đây, thì em tôi 
chẳng chết. Đức Chúa Giêsu đáp lại rằng: Em bà 
sẽ đặng sống lại. 

Bà Mátta trở về nhà tin cho bà Maria. Bà Maria 
vừa đến gần Đức Chúa Giêsu, liền sấp mình dưới 
chơn Chúa, mà khóc. Bấy giờ Đức Chúa Giêsu 
cũng động lòng mà khóc theo. 

Khi Đức Chúa Giêsu đã đến trước cửa mồ, thì phán 
biểu lật hoàn đá lấp cửa hang mồ. Vậy người ta đã 
lật hoàn đá ra. Bấy giờ Đức Chúa Giêsu ngửa mặt 
lên mà phán rằng: Lạy Cha, con cám ơn Cha, vì 
Cha đã nghe con xin. Nói bấy nhiêu lời đoạn, 
Người bèn nói lớn tiếng rằng: Ở Ladarô, hãy ra 
khỏi huyệt. Tức thì kẻ chết liên ra, tay chơn còn 


vấn dây, mặt còn khăn phủ Đức Chúa Giêsu dạy 
răng: Hãy mở khăn dây cho người đi. 

Có nhiều người Giu-dêu xem thấy phép lạ làm vậy, 
thì tín Người. Song có kẻ thuật lại cùng quân 
Pharisêu về việc Chúa đã làm. 

Bấy giờ các đầu mục thầy cả và quân Pharisêu 
công luận cùng nhau cho đặng giết Người. Vì vậy 
Đức Chúa Giêsu chẳng còn ra mặt chán chường 
cùng quân Giu-dêu nữa. Người bèn lui đến nơi 
vắng vẻ trong thành E-phê-rem mà ở đó cùng môn 
đệ. 


67. Người Pharisêu và người Pub-li-ca-nõ 

Đức Chúa Giêsu phán ví dụ này cùng kẻ cậy mình 
nhơn đức, mà khinh dể kẻ khác rằng: Có hai người 
lên đền thờ mà cầu nguyện: một người là Pharisêu, 
người kia là Pub-li-ca-nô. 

Người Pharisêu đứng giữa nhà thờ mà nguyện 
rằng: Lạy Chúa, tôi cám ơn Chúa, vì tôi chẳng phải 
như kẻ khác trộm cướp, gian tham, ngoại tình, trai 
gái, cũng chẳng phải như người Pub-li-ca-nô kia. 
Mỗi tuần tôi ăn chay hai lần, mười phần của tôi bố 
thí hết một. 

Còn người Pub-li-ca-nô thì đứng xa, chẳng dám 
ngửa mặt lên trời, một đấm ngực mà nguyện răng: 
Lạy Chúa, xin thương xót tôi là kẻ tội lỗi. 

Đức Chúa Giêsu phán thêm rằng: Tao bảo bây 
đặng hay; người này trở về nhà được tha hết mọi 
tội lỗi, mà tên kia chẳng được tha đâu; vì chưng ai 
tặng mình lên, thì sẽ phải hạ xuống, mà kẻ hạ 
mình xuống, thì sẽ đặng nhắc lên. 


68. Đức Chúa Giêsu và con trẻ 

Khi ấy con trẻ cũng đặng đến gần Chúa. Người ta 
đem chúng nó đến cho Chúa đặt tay trên đầu mà 
cầu nguyện cho nó. Song môn đệ can chẳng cho, 
thì Chúa quở môn đệ răng: Bây hãy để cho con trẻ 
đến cùng. Tao, chẳng nên ngăn cấm, vì nước thiên 
đàng là của những kẻ giống. như chúng nó. Tao nói 
thật cùng chúng bây, ai chẳng chịu lấy nước Đức 
Chúa Trời như một đứa con trẻ, thì nó chẳng đặng 
vào nước ấy đâu. Đoạn Chúa ôm lấy chúng vào 
lòng, cùng đặt tay trên đầu mà cầu nguyện cho 
chúng nó. 


69. Đức Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem 

Khi Đức Chúa Giêsu đã đến gần thành Giêrusalem 
thì sai hai môn đệ vào thành kia, bắt một con lừa 
cái và một con lừa đực con dắt đến cho Người. 

Hai môn đệ liền đi cùng làm như lời Chúa dạy, mà 
dắt lừa mẹ và lừa đực con về, đoạn cổi áo mình ra 
lót trên lưng cho Chúa cỡi. Mà nhiều kẻ trong dân 
cổi áo mình ra lót dọc đàng, có kẻ lại chặt nhành lá 
mà rải trên đàng. Bấy giờ đoàn dân đi trước và 
những đoàn phò theo sau đều kêu cả tiếng rằng: 
Ngợi khen con vua ĐÐa-vít, mầng đấng lấy tên Chúa 
mà đến! 

Khi Đức Chúa Giêsu vào đền thờ, thì Người đuổi 
những quân buôn bán cùng quở chúng nó rằng: Đã 
có lời chép: Nhà Tao là nhà cầu nguyện, song bây 
đã lấy mà làm hang kẻ trộm cướp. Đoạn Người 
giảng dạy trong đền thờ mọi ngày. 


70. Đức Chúa Giêsu nói tiên tri về ngày tận thế 

Khi đã lên núi O-li-vê-tê, thì môn đệ thưa Chúa 
rằng: Xin Thầy dạy chúng tôi cho biết khi nào Thầy 
sẽ đến lại và phải cứ dấu nào mà biết ngày tận thế. 
Người phán rằng: Bây hãy giữ kẻo phải lường gạt; 
vì chưng có nhiều kẻ sẽ mượn lấy danh Tao mà nói 
rằng: Này Tao là Kitô. Mà nó sẽ dối đặng nhiều 
người. Bây sẽ nghe nói có giặc giã loạn lạc nổi dậy. 
Song bây chớ lo sợ làm chỉ, vì các sự ấy phải có 
trước đã; song chẳng phải là cùng sau hết đâu. Sẽ 
có đất động dữ dẫn, mất mùa, đói khát, dịch khí. 
Song le những sự ấy cũng là điểm chỉ về ngày tận 
thế mà thôi. Người ta sẽ bắt bây mà làm khổ sợ, 
cùng nộp bây cho quan: bây sẽ phải bỏ vào ngục, 
cùng phải cả và thế gian chê ghét vì danh Tao. Mà 
bởi bây có lòng vững vàng thì bây sẽ đặng rỗi linh 
hồn. Vì kẻ nào bền đỗ cho đến cùng, thì mới đặng 
rỗi. Song le trước hết phải giảng rao tin về nước 
Đức Chúa Trời khắp bầu thế giới, đoạn bấy giờ đến 
ngày sau hết. 


71. Những ngày sau hết Đức Chúa Giêsu 

Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đệ mình rằng: Bây 
đã biết còn hai ngày nữa đến lễ Phan-xi-ca. Bấy giờ 
Con Người sẽ phải nộp cùng chịu đóng đỉnh trên 
cây thập giá. 

Khi ấy công luận cả bàn định cùng nhau, lập kế 
cho đặng bắt Đức Chúa Giêsu mà giết. Vậy chúng 
nó bàn rằng: Chẳng nên bàn việc ấy trong ngày lễ, 
vì e dân dấy loạn chăng. 


Bấy giờ Sa-tan đã nhập vào Giu-dà T-ca-ri-ô-tê, thì 
nó bèn đến cùng đầu mục thầy cả mà nói rằng: 
Phô ông cho tôi đi gì, thì tôi sẽ nộp Người cho phô 
ông? Quân ấy liên cho nó ba mươi đồng bạc. Thì 
nó hứa sẽ nộp Người cho chúng nó. 


72. Đức Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể 

Trước lễ Phan-xi-ca, Đức Chúa Giêsu làm gương 
dạy đức khiêm nhượng, thì Người chẳng nệ hạ 
mình xuống, rửa chơn cho các Tông đồ, cùng sa 
nước mắt rửa chơn cho thằng Giu-dà nữa. 

Rửa chơn hoàn tất, Đức Chúa Giêsu ngồi ăn tiệc 
cùng các Tông đồ; nửa bữa Đức Chúa Giêsu lấy 
bánh, làm phép lành, bẻ từng phần, phát cho các 
Tông đồ, và phán răng: Bây hãy cầm lấy mà ăn: 
Này là Mình Tao. Đoạn Đức Chúa Giêsu bưng chén 
rượu nho, làm phép, và trao cho các Tông đồ và 
rằng: Bây hãy bưng lấy mà uống: Này là Máu Tao. 
Ấy là cách Đức Chúa Giêsu đã lập phép Thánh Thể 
để làm lương thực thiêng liêng nuôi linh hồn ta thì 
làm vậy. 


73. Đức Chúa Giêsu phải cơn sầu não và phải bắt 
Tiệc đoạn, Đức Chúa Giêsu đem các Tông đồ đến 
núi O-li-vê-tê vào vườn Giết-sê-ma-i mà cầu nguyện 
Đức Chúa Giêsu đi riêng câu nguyện một mình, 
mướt mổ hôi máu chảy ròng ròng. Bấy giờ có 
Thiên thần bởi trời hiện xuống an ủi Người. 

Giu-dà biết chỗ, liền đem các thầy cùng quân lính, 
cầm đèn đuốc khí giái đến vườn ấy mà nộp Đức 
Chúa Giêsu cho chúng nó. 


74. Đức Chúa Giêsu phải nộp cho An-nà và Cai-pha 
Khi quân lính và những đầy tớ Giu-dêu bắt trói Đức 
Chúa Giêsu đoạn, thì trước hết nó điệu Người đến 
nhà An-nà, là cha vợ Caipha đang làm thấy cả 
thượng phẩm năm ấy. Bấy giờ An-nà dạy để trói 
làm vậy mà điệu luôn đến nộp cho Caipha, và 
những người hay chữ nghĩa tựu hội tại đó. Caipha 
này là kẻ ngày trước đã bàn cùng quân Giu-dêu 
rằng: Thà để một người phải chết cho cả và dân 
đặng khỏi thì hơn. 

Khi ấy ông Simon Phêrô và môn đệ kia theo Đức 
Chúa Giêsu xa xa. Mà bởi môn đệ ấy quen biết với 
thầy cả, nên được vào trong sân đền cùng Đức 
Chúa Giêsu, còn ông Phêrô thì ở ngoài ngõ. Bấy 
giờ môn đệ ấy ra nói với người canh ngõ, xin cho 
ông Phêrô vào. 

Những quân đầy tớ và lính canh ngồi lại với nhau 
xung quanh đống lửa mà sưởi, vì đang mùa lạnh. 
Thì ông Phêrô cũng chen vào giữa quân ấy mà 
sưởi, có ý nghe coi công việc sẽ ra làm sao. 

Khỏi một chặp, thì đầy tớ và lính hỏi người có ở với 
Đức Chúa Giêsu không. 

Ông Phêrô bởi nhát sợ, thì chối Đức Chúa Giêsu 
trước mặt mọi người ba lần. Mà lần thứ ba cũng 
trối vái thề thốt mà rằng: Tôi chẳng biết người phô 
ông nói là ai. 

Đang nói, thì Đức Chúa Giêsu trở mặt ra xem ông 
Phêrô, người liên nhớ lại lời Đức Chúa Giêsu đã 
phán trước, tức thì Người ra ngoài, ăn năn khóc lóc 
thảm thiết lắm. 


75. Đức Chúa Giêsu phải lên án đóng đinh 

Rạng ngày quân dữ dẫn Đức Chúa Giêsu đến toà 
quan trấn Phi-la-tồ, cáo gian Người nhiều điều 
trước mặt quan ấy. 

Quan Phi-la-tổ tra hỏi căn do. Đoạn dạy giải đến 
vua Hê-ro-dê ở gần đó. 

Vua ấy làm sỉ nhục Đức Chúa Giêsu mọi cách; sau 
hết chê Người là dại, và dạy trả lại cho quan Phi- 
la-tổ. 

Khi quan Phi-la-tổ tra, thì biết Đức Chúa Giêsu vô 
tội, quyết cứu Người; nên quan ấy ban phép cho 
dân chọn, hoặc muốn tha Đức Chúa Giêsu hay là 
thằng Baraba, là đứa đã mắc án giết người. Dân 
Giu-dêu nghe lời các đầu mục thầy cả xui giục, thì 
kêu xin tha Baraba, và nài làm án đóng đinh Đức 
Chúa Giêsu. 

Vậy quan Phi-la-tổ muốn cho đẹp lòng dân, liền 
phú Đức Chúa Giêsu cho chúng đánh đòn. 

Bấy giờ quân Giu-dêu trói Đức Chúa Giêsu vào cột 
đá, cùng đánh đòn nát cả mình. Đoạn lấy gậy nứa 
cho Đức Chúa Giêsu cầm, cùng lấy mũ gai đội trên 
đầu Người, mà nhạo báng đủ mọi cách thế. 

Quan Phi-la-tổ nhát sợ e mất lòng dân, liên phú 
Đức Chúa Giêsu cho quân áy đem đi giết. 


76. Đức Chúa Giêsu phải chết trên cây thánh giá 
Quân dữ bắt Đức Chúa Giêsu vác cây thánh giá rất 
nặng, cùng kéo dẫn Người lên núi Ca-la-va-ri-ô, mà 
đóng đỉnh. Dọc đàng Đức Chúa Giêsu yếu nhược 
quá sức phải ngã xuống đất ba lần. 


Giữa đàng Đức Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ rất dấu 
yêu, cả hai Đấng trong lòng đớn đau khôn kể xiết. 
Lúc ấy có bà Vê-rô-ni-ca thấy mặt Đức Chúa Giêsu 
đầy những mồ hôi bụi lắm, liền lấy khăn mà lau. 
Bấy giờ Đúc Chúa Giêsu in mặt mũi mình vào 
trong khăn ấy. 

Khi quân dữ điệu Đức Chúa Giêsu đến núi Ca-la- 
va-ri-ô, là nơi xử kẻ có tội, thì nó lấy mật đắng chế 
vào rượu mà trao cho Người uống. Song Người 
nếm một chút mà chẳng muốn uống. 

Đoạn quân dữ lột áo Người ra và nó xô Người 
xuống trên cây thánh giá mạnh lắm, lại lấy định 
sắt đóng qua nhằm mạch máu cùng trúng gân, cho 
nên Người phải đau đớn khôn lường! 

Mà ý độc quân dữ muốn làm cho phải xấu hổ hơn, 
thì lúc ấy nó cũng đóng đỉnh hai người kẻ trộm hai 
bên tả hữu thánh giá Chúa, có ý cho thiên hạ kể 
Người cũng là một đứa gian ác như hai đứa trộm 
ấy. 

Đang khi Đức Chúa Giêsu còn đứng trên cây thánh 
gia, mà chịu gia hình, thì các thầy cùng những kẻ 
lớn và dân sự, đều nói lời phạm thượng, cười chê, 
xúc báng Người. Chỉ có Đức Mẹ hằng đứng kề 
thánh giả ngửa mặt xem Con rất yêu dấu đang tế 
lễ dâng mình cho Đức Chúa Cha mà chuộc tội 
thiên hạ; lại ông thánh Gioan là môn đệ yêu dấu 
Chúa cùng bà thánh Ma-da-lê-na và ít người thánh 
nữ cũng đứng gần Đức Mẹ mà khóc thương Chúa. 


Khi ấy Chúa ngó xuống thấy Đức Mẹ và ông thánh 
Gioan đứng gần, thì kêu Đức Mẹ mà trối cho Gioan 
và Gioan làm con Đức Mẹ. 

Từ giờ thứ 6 đến thứ 9, cả và trái đất liền hoá ra 
tối tắm u ám. Đến giờ thứ 9, Đức Chúa Giêsu kêu 
cả tiếng rằng: Ở Cha tôi, ớ Cha tôi, nhơn sao Cha 
bỏ con? Bấy giờ Đức Chúa Giêsu biết mọi sự đã 
hoàn tất, thì Người phán rằng: Đã hoàn tất, lại kêu 
răng: Lạy Cha, con phú linh hồn con ở trong tay 
Cha. 

Phán bấy nhiêu lời đoạn, Người gục đầu xuống mà 
trút linh hồn. 


77. Những sự xảy ra khi Đức Chúa Giêsu đã tắt hơi 
Khi Chúa vừa sinh thì, bỗng chúc mọi loài vô tâm 
vô trí, như cảm thương Chúa: trời đất thì rúng 
động, mặt trời ẩn sự sáng ra tối tăm u ám, núi non 
đá vỡ ra tản tác, màn nhà thờ tự nhiên xé làm hai, 
mổ mả mở ra, những vì thánh chôn đó sống lại, mà 
hiện đến viếng thăm nhiều người trong thành. 

Đến xế chiều, thì ông Giuse, cũng là môn đệ Chúa, 
lấy lòng can đảm đến trình xin quan cho phép hạ 
xác Chúa mà trợ táng: vậy người cùng ông 
Nicôđêmô đều lên núi, mà hạ xác xuống cùng lo 
phong phần trong huyệt đá mới. 

Qua ngày sau, dân Giu-dêu dầu thấy Chúa đã chết 
rồi, nhưng mà chẳng đã lòng ghét, nên đầu mục 
thầy cả đến xin quan niêm chí mộ lại, mà canh giữ, 
thì đã niêm phong kỹ và cấp thêm quân canh nữa. 


78. Đức Chúa Giêsu sống lại 


Song nó lo canh giữ luống công, vì rạng ngày Chúa 
nhựt, Chúa phép tắc sống lại sáng láng tốt lành, 
sang trọng vinh hiển, cùng tỏ mình cho bà thánh 
Ma-da-lê-na đặng thấy, cùng bảo dạy bà thánh ấy 
tin cho môn đệ Người hay nữa. 

Đức Chúa Giêsu sống lại đoạn, Người còn ở thế 
gian này 40 ngày, và hiện ra cho các tông đồ nhiều 
lần, mà dạy dỗ cùng an ủi phô đấng ấy. 

Thuở các môn đệ hội nhau trong phòng kia, đóng 
cửa lại kỹ, vì sợ quân Giu-dêu; bỗng chúc Đức 
Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa phô ông ấy phán 
rằng: Bằng an cho bây. Phán đoạn Người tỏ bàn 
tay và cạnh nương long mình ra cho môn đệ xem. 
Khi Đức Chúa Giêsu hiện đến cùng các môn đệ, thì 
ông Tôma đi khỏi. Vậy các môn đệ nói lại cho 
người. răng: Chúng tôi đã xem thấy Chúa. Ông ấy 
liền răng: Nếu tôi chẳng xem thấy lỗ đinh nơi tay 
Người, và chẳng. xỏ ngón tay tôi vào lỗ đinh, chẳng 
xỏ bàn tay tôi vào cạnh nương long Người, thì tôi 
chẳng hề chịu tin. 

Khỏi tám ngày môn đệ cũng hội nhau tại phòng ấy, 
và cũng có ông Tôma đó nữa, thì Đức Chúa Giêsu 
hiện đến đứng giữa phô ông ấy mà phán răng: 
Bằng an cho bây. Đoạn phán cùng ông Tôma: Mầy 
hãy đem ngón tay mây xỏ vào đây, mà xem tay 
Tao, hãy đem bàn tay mây xỏ vào cạnh nương long 
Tao, mà tin vững vàng, kẻo còn nghi ngại nữa. 

Ông Tôma liền thưa rằng: Lạy Chúa tôi, Chúa Trời 
tôi! 


Lại Đức Chúa Giêsu hiện đến cùng các môn đệ 
mình nơi bãi biển hồ Ti-bê-ri-a-đê; lúc ấy đặt ông 
thánh Phêrô làm đầu các đấng chăn chiên trong 
Hội Thánh và phán tiên tri cho người biết ngày sau 
mình sẽ chịu tử vị đạo thể nào. 

Sau hết Người cũng tỏ mình ra trên núi xứ Ga-li-lê- 
a cho hơn 500 người, và dạy các Tông đổ cùng 
môn đệ hiệp nhau lên núi O-li-vê-tê. 


79. Đức Chúa Giêsu lên trời 

Sau 40 ngày, Người hiện lại nơi đã chỉ mà dạy dỗ 
các môn đệ phân nhau đi rốt thế giới mà giảng 
danh thánh Người, cùng làm phép Rửa tội cho 
nhân dân mà rằng: Nhơn danh Cha và Con và 
Thánh Thần; đoạn cho phép tha tội cho mọi người 
đặng ăn năn trở lại. 

Sau nữa Chúa dạy các môn đệ hiệp nhau trong 
thành Giêrusalem, tại nhà ăn tiệc bữa tối, mà đội 
ơn Đức Chúa Thánh Thần đoạn mới phân nhau đi 
khắp cả trời đất. 

Phán đoạn Đức Chúa Giêsu giơ tay làm phép lành 
cho các môn đệ, cùng thăng thiên: ngự bên hữu 
Đức Chúa Cha, đến ngày tận thế, sẽ xuống lại mà 
phán xét cả và loài người ta. 


ĐOẠN THỨ BỐN 
Truyện các Thánh Tông đồ 


80. Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống 
Khi Đức Chúa Giêsu lên trời đoạn, thì các thánh 
Tông đồ hiệp nhau trong nhà tiệc ly mà đọc kinh 


cầu nguyện cũng có Bà Maria là mẹ Đức Chúa 
Giêsu cùng một ít người nữ nhơn đức và nhiều môn 
đệ khác nữa. Hết thảy chừng đặng 120 người. 
Trong ngày ấy ông thánh Phêrô chỗ dậy mà nói 
răng: Ta phải chọn người nào trong những kẻ đã 
theo Đức Chúa Giêsu làm một cùng ta thế vị Giu- 
dà, cho kẻ ấy đặng làm chứng với ta về sự Người 
đã sống lại. 

Nguyện đoạn các đấng ấy bỏ thăm với nhau, thì 
ông thánh Mat-ti-a được chọn. Nên từ ấy về sau đã 
kể người vào số 12 thánh Tông đồ. 

Vậy sớm mai ngày lễ Năm mươi các thánh ấy hội 
nhau lại mà cầu nguyện. Bỗng nghe tiếng om sòm 
dường như cơn dông bởi trời mà xuống, tuôn vào 
khắp cả nhà các đấng ấy đang ngồi. Cũng một khi 
ấy xảy thấy những hình dường như lưỡi lửa hiện 
xuống đổ trên đầu mọi người thay thảy. Tức thì ai 
nấy đều đặng đầy dẫy Đức Chúa Thánh Thần, và 
nói đặng các tiếng lạ mặc đòi ơn Đức Chúa Thánh 
Thần ban cho các thánh ấy đặng nói. 

Bấy giờ ông thánh Phêrô. chỗi dậy cùng mười một 
Tông đồ cất tiếng lên giảng rằng: Ớ những người 
Y-sa-ra-e, này Chúa Giêsu Na-da-rét là Đấng Đức 
Chúa Trời đã sai đến giữa pho người; Người đã làm 
nhiều việc cả thể cùng nhiều phép lạ cho phô 
người đặng tin. Song phô người đã mượn tay kẻ 
gian dữ mà đóng đinh Người trên cây thánh giá 
cùng giết Người đi. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã 
cho Người sống lại, và chúng tôi hết thảy đều là 
chứng sự ấy. 


Ai nấy nghe làm vậy, thì động lòng thảm thiết, đều 
xin chịu phép Rửa tội, mà số những kẻ trở lại nội 
ngày ấy tính đặng chừng ba ngàn người. 


81. Ông thánh Phêrô chữa một người què từ thuở 
bình sinh 

Ông thánh Phêrô cùng ông thánh Gioan lên đến 
thờ: cũng một giờ ấy có kẻ khiêng đến một người 
què từ thuở bình sinh, hơn bốn mươi tuổi. 

Vậy khi ông thánh Phêrô và ông thánh Gioan đi 
qua thì nó xin hai đấng ấy làm phước cho mình. 
Ông thánh Phêrô bèn nói cùng nó Täng: Tao chẳng 
có vàng bạc gì cho, song Tao có của gì thì Tao cho 
mầy của nấy. Vậy nhơn danh Chúa Giêsu Na-da- 
rét, mây hãy chỗi dậy mà ởi. Tức thì hai chơn 
người què liền mạnh lại, đứng dậy vững vàng mà 
ngợi khen Đức Chúa Trời và theo hai đấng ấy vào 
đến thờ. 

Dân sự thảy đều kinh khiếp, và tuôn đến cùng hai 
đấng ấy đông lắm. Bấy giờ ông thánh Phêrô giảng 
rãng: Anh em tướng ta lấy phép riêng ta mà khiến 
người này đi sao? Thật là bởi phép Đức Chúa Trời 
đã làm cho sáng danh con Người là Đức Chúa 
Giêsu anh em đã nộp cho Phi-la-tồổ. Vậy anh em 
hãy ăn năn trở lại, thì sẽ khoả lấp tội lỗi anh em. 
Khi ông thánh Phêrô còn đang giảng, thình lình 
các thầy cả cùng những quân canh giữ đến thờ 
liền đến, bắt hai đấng ấy mà bỏ vào ngục. Dầu vậy 
mặc lòng, cũng có nhiều người nghe lời phô đấng 
ấy mà ăn năn trở lại. Cả thảy đặng năm ngàn 
người. Khi toàn Giu-dêu nghe hai đấng nói những 


lời can đảm dạn dĩ thì sững sờ, mà cấm từ này sắp 
đi chẳng nên lấy tên Giêsu mà giảng cho ai nữa. 
Song ông thánh Phêrô và ông thánh Gioan đáp lại: 
Xin quới ông xét lại, có lẽ nào chúng tôi cam tâm 
vâng lịnh phô ông mà bỏ lịnh Đức Chúa Trời đặng 
sao? 

Công đồng bèn ngăm đe hai đấng ấy; song vì sợ 
dân nên cũng phải tha cho hai thánh trở về. 


ö2. Truyện ông A-na-ni-a và Bà Xa-phi-ra 

Dầu số các ổn đạo càng ngày càng thêm mặc lòng, 
Song cũng hằng kết hiệp cùng nhau luôn. Chẳng ai 
để của riêng, một dâng hết mọi sự làm chung thảy 
thảy. 

Vậy có người kia tên là A-na-ni-a đã bán một đám 
đất; song đồng tình cùng vợ là Xa-phi-ra mà giữ lại 
một phần tiến, còn bao nhiêu thì đem nộp cho các 
thánh tông đổ. 

Bấy giờ ông thánh Phêrô quở nó rằng: Ớ A-na-ni-a 
sao mây sa chước Satan cám dỗ, mà dối trá Đức 
Chúa Thánh Thần cùng giữ lại phần tiến ruộng 
mây? Chẳng phải mây phỉnh phờ người ta đâu, 
song thật mây lường gạt Đức Chúa Trời mà chớ. 
A-na-ni-a vừa nghe lời ấy, liền té nhào xuống đất, 
chết tươi tức thì. Người ta bèn khiêng nó đi chôn. 
Khỏi ba giờ vợ nó đến, mà chẳng hay chồng mình 
đã chết. Ông thánh Phêrô hỏi nó răng: Ớ đờn bà 
kia, phải nói cho ta biết giá ruộng mầy bán có bấy 
nhiêu mà thôi sao? Mụ ấy thưa rằng: Thưa có bấy 
nhiêu mà thôi. 


Ông thánh Phêrô liền rằng: Sao bây đồng tình 
cùng nhau mà phỉnh phờ Đức Chúa Thánh Thần 
làm vậy? Kìa những kẻ khiêng chồng mây đi chôn 
vừa về ngoài ngõ, nó cũng đem mầy đi chôn luôn 
thể. 

Nó liên ngã xuống dưới chơn người mà chết; thì 
người ta vào khiêng xác mụ ấy ra chôn một bên 
chồng nó. Nên cả và Hội Thánh đều hãi hùng kinh 
khiếp. 


83. Ông thánh Xi-tê-pha-nô tử vì đạo 

Số các bổn đạo càng ngày càng thêm, nên các 
thánh Tông đồ hội những kẻ ấy lại mà bàn rằng: 
Anh em phải chọn lấy bảy người trong anh em đã 
có tiếng tốt, cùng đầy ơn Đức Chúa Thánh Thần. 
Ai nấy đều ưng thuận mà chọn ông Xi-tê-pha-nô, 
ông Philipphê và năm người khác. 

Ông thánh Xi-tê-pha-nô đây ơn Đức Chúa Thánh 
Thần cùng đặng phép tắc mà làm nhiều phép lạ 
trước mặt dân. Tức thì liên có một hai người Giu- 
dêu nói xúc phạm đến người và xúi dân phao cho 
người rằng: Tên này hằng nói lộng ngôn phạm đến 
nơi thánh, phạm đến lề luật. 

Khi toà Giu-dêu nghe những lời thể ấy, liền xông 
vào lôi người ra ngoài thành, mà ném đá cho chết. 
Khi quân dữ ném đá ông thánh Xi-tê-pha-nô, thì 
người nguyện rằng: Lạy Chúa, xin Chúa thứ tha tội 
này cho chúng nó. Người bèn trút linh hồn mà về 
nghỉ ngơi cùng Chúa. 


84. Ông Sau-lô trở lại đạo Chúa 


Ông Sau-lô hằng oán thù những kẻ theo đạo Đức 
Chúa Giêsu nên chỉ mơ màng những sự đâm chém 
người ta mà thôi. Người đến toà Thầy cả thượng 
phẩm, xin lãnh tờ xuống thành Đa-ma-xô vào các 
nhà nguyện bắt hết những kẻ theo đạo Giêsu, bất 
luận nam nữ, đóng xiếng mà giải về thành 
Giêrusalem. 

Khi ông ấy vừa tới gần thành Đa-ma-xô thoát chúc 
có yếng sáng bởi trời loà ra xung quanh người. 
Người liền té xuống đất và nghe tiếng phán răng: 
Sau-lô, Sau-lô, sao mây bắt bớ Tao? Người thưa 
rằng: Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa phán rằng: Tao 
là Giêsu, mầy hằng bắt bớ Tao luôn; Người liền run 
sợ kinh khiếp mà thưa rằng: Lạy Chúa, tôi phải 
làm đi gì? Chúa phán rằng: Mầy hãy chỗi dậy vào 
thành, thì có kẻ sẽ chỉ cho mãẩy phải làm đi gì. 
Những kẻ theo người cũng kinh hãi và cũng nghe 
tiếng phán rõ ràng song chẳng thấy là a1. 

Bấy giờ ông Sau-lô mới chỗi dậy mở mắt ra, song 
chăng thấy đàng nữa, vì hai con mắt đã đui. Cho 
nên phải có kẻ cầm tay người mà dắt vào thành 
Đa-ma-xõ. Người ở lại đó ba ngày chẳng thấy đàng 
mà đi cũng chẳng ăn uống gì hết. 

Khi ấy trong thành Đa-ma-xô có một người môn đệ 
Chúa, tên là A-na-ni-a. Chúa hiện đến cùng người 
mà bảo răng: Mầy vào nhà Giuđa mà tìm người xứ 
Ta-rê-xô kia tên là Sau-lô. 

Ông A-na-ni-a bèn đi đến nhà ông Sau-lô ở, mà đặt 
tay trên người và nói răng: Ớ Sau-lô, nay Chúa 
Giêsu đã hiện đến cùng ông giữa đàng, sai tôi đến 


đây chữa ông cho sáng và cho ông đặng đầy ơn 
Đức Chúa Thánh Thần. Tức thì vảy cá trong mắt 
người rớt ra, liên xem thấy rõ ràng như trước. 
Đoạn chỗi dậy xin phép rửa tội. 


85. Bà Tabitha đặng sống lại 

Ơ thành Gióp-bê có một bà có đạo tên là Tabitha 
đã làm nhiều VIỆC lành phước đức cùng hay bố thí 
nhiều của. Phải khi ấy người mắc bịnh mà qua đời. 
Thành Ly-đa là nơi ông thánh Phêrô đang ở, cũng 
gần Gióp-bê, nên môn đệ sai hai người đi mời ông 
thánh Phêrô đến. Ông thánh ấy bèn đi. 

Khi tới nơi, thì bổn đạo rước người lên lầu cao. Bấy 
giờ có nhiều bà goá đến thăm người, và cho người 
xem những đồ bà Tabitha đã may cho mình mà 
khóc. Ông thánh Phêrô bèn dạy người ta ra cho 
hết và quỳ gối xuống mà cầu nguyện: đoạn trở mặt 
bên kẻ chết mà nói rằng: Ớ Tabitha hãy chỗi dậy. 
Bà ấy liền mở mắt ra, thấy ông thánh Phêrô, thì 
ngồi dậy. Ông thánh này bèn giơ tay đỡ bà Tabitha 
đứng lên. Đoạn gọi môn đệ và các bà goá đến mà 
cho phô người ấy xem bà này sống lại. Tiếng phép 
lạ này đã đồn ra cả thành Gióp-bê, nên có nhiều 
người tin đạo Đức Chúa Giêsu. 


86. Quan Cô-nê-li-ô trở lại đạo Chúa 

Thuở ấy trong thành Xê-gia-rê-a có một quan 
Rôma cai một trăm quân, tên là Cô-nê-li-ô, có lòng 
nhơn đức, biết kính sợ Đức Chúa Trời. Quan cùng 
cả và nhà quan hay làm phước bố thí, và siêng 
năng đọc kinh cầu nguyện. 


Ngày kia người xem thấy Thiên thân Chúa hiện 
đến bảo mình rằng: Lời ông cầu xin, của ông bố 
thí, đã dâng thấu toà Đức Chúa Trời rồi. Vậy nay 
ông phải sai kẻ đến thành Gióp-bê, rước ông kia 
tên là Simong cũng gọi là Phêrô. Người đang ở tại 
nhà Simong làm thợ thuộc da ở gần bãi biển. 
Người sẽ dạy ông phải làm đi gì. Quan Cô-nê-li-ô 
liền gọi hai đây tớ và một tên lính đạo đức mà sai 
đến thành Gióp-bê. 

Qua ngày sau, ông thánh Phêrô cầu nguyện, thoát 
chúc người liền bất tỉnh, xem thấy cửa trời mở ra. 
Phêrô còn đang ngẫm nghĩ, xảy nghe ba người 
quan Cô-nê-li-ô sai đến ngoài ngõ mà hỏi rằng: Có 
phải là nhà ông Xi-mong Phêrô ở đây chăng? Bấy 
giờ Đức Chúa Thánh Thần phán bảo ông thánh 
Phêrô rằng: Kìa có ba người đến rước mầy. Mầy 
hãy chỗi dậy đi với chúng nó, vì Tao đã sai đến tìm 
mầy. Sáng ngày ông thánh Phêrô và ít môn đệ 
khác trẩy đi cùng ba người ấy. 

Qua ngày hôm sau, mới tới thành Xê-gia-rê-a. Khi 
ấy quan Cô-nê-li-ô và bà con người và ít người bạn 
hữu đang hội hiệp một nhà mà đợi trông các đấng 
ấy đến. Vừa thấy ông thánh Phêrô tới, thì quan Cô- 
nê-li-ô liên ra đón rước và sấp mình xuống lạy 
người. Song ông thánh Phêrõô đỡ quan dậy mà 
rằng: Tôi cũng là loài người mà thôi. Rồi người vào 
nhà cùng quan mà nói rằng: Tôi biết thật Đức 
Chúa Trời chẳng từ chối ai. Hễ người nào trong 
các dân có lòng kính sợ Người, và làm việc lành 
phước đức, thì Người cũng chẳng phụ kẻ ấy đâu. 


Khi ông thánh Phêrô đương giảng, bỗng chúc Đức 
Chúa Thánh Thần hiện xuống trên những kẻ nghe 
lời người. Bấy giờ ông thánh Phêrô mới đoán răng: 
Có lẽ nào từ chối, chăng chịu rửa tội cho những kẻ 
chịu lấy Đức Chúa Thánh Thần như ta sao? Đoạn 
dạy phải rửa tội cho phô người ấy nhơn danh Đức 
Chúa Giêsu Kitô. 

Từ ấy về sau lời Evang mới giảng cho dân ngoại. 
87. Ông thánh Phêrô phải cầm tù 

Cũng một năm ấy vua Hêrôdê bắt ô Ông thánh Phêrô 
để ngày lễ Phan-xi-ca sẽ giao người cho dân làm 
khổ. 

Vậy đêm trước ngày phải xử, người năm ngủ giữa 
hai lính, mang hai cái xiếng, lại cũng có nhiều lính 
canh trước cửa. Thoát chúc Thiên thần Chúa hiện 
xuống chói loà cả ngục. Thiên thần bèn đá đến bên 
ông thánh Phêrô mà bảo rằng: Hãy dậy cho mau. 
Tức thì xiếng rớt ra. Thiên thần lại răng: Hãy mặc 
áo vào mà theo ta. Ong thánh Phêrô bèn ra theo 
Thiên thần, song chưa biết việc Thiên thần làm là 
sự thật, người tướng mình thấy chiêm bao mà thôi. 
Hai đấng ấy qua khỏi lớp canh thứ nhút, rồi qua 
lớp thứ hai, cho đến cửa sắt để vào thành, thì tự 
nhiên cửa liền mở ra: nên hai đấng đã ra khỏi 
thành. Tức thì Thiên thần biến đi. Bấy giờ ông 
thánh Phêrô mới tỉnh lại mà nói rằng: Bây giờ tôi 
mới biết, Chúa đã sai Thiên thần xuống cứu lấy tôi 
cho khói tay vua Hêrôdê và quân Giu-dêu. 


88. Ông thánh Phaolô đi giảng đạo lần đầu hết 


Khi ông Sau-lô và ông Ba-na-bê còn đang giảng 
đạo tại thành An-ti-o-ki-a, thì Đúc Chúa Thánh 
Thần phán dạy đến thành Xê-lê-u-xi-a, rồi vượt tàu 
trấy sang cù lao Xi-pơ-rô. 

Khi vừa đến cù lao Xa-la-mi-a, thì hai đấng ấy vào 
nhà nguyện Giu-dêu mà giảng lời Đức Chúa Trời. 
Đoạn đi khắp cù lao cho đến thành Phaphô. Bấy 
giờ quan cai cù lao ấy tên là Se-rơ-gi-ô Phaolồ, có 
lòng ngay lành ước ao nghe lời Đức Chúa Trời, xin 
mời hai đấng ấy đến. Song le thằng Giu-dêu kia 
làm nghề phù thuỷ cùng là tiên tri giả, tên nó là 
Xi-mong, nó ra sức dỗ dành kẻo quan theo đạo Đức 
Chúa Giêsu. Bấy giờ ông Sau-lô cũng gọi là Phaolồ 
đây ơn Đức Chúa Thánh Thần, trừng nó mà quở 
răng: Ớ con cái ma quỉ, mầy là đứa thù nghịch mọi 
lẽ CÔng. chính, kìa tay Đức Chúa Trời phạt mây: 
mầy chẳng đặng xem thấy mặt trời cho đến ngày 
Người đã định. Tức thì thằng ấy liền đui, hai tay 
lần mò rờ rẫm kiếm người dắt ra. Quan cai thấy 
vậy, liền tin cùng hết lòng ngợi khen Chúa. 

Khi ấy trong thành Iy-sơ-ta có một người què từ 
thuở bình sinh. Nó cũng đến nghe ông thánh 
Phaolô giảng. Người bèn bảo răng: Mây hãy đứng 
dây cho ngay thăng. Nó liền đứng dậy mà bước đi 
vững vàng. Dân sự thấy thảy đều tung hô lên răng: 
Ông này là ông thần lấy hình người hiện đến cùng 
ta. 

Hai thánh làm hết sức mới can dân đặng, kẻo nó tế 
lễ mình. Nhưng mà quân Giu-dêu ở thành Antiôkia 
và thành T-cô-ni-um đến dỗ đặng lòng dân và ném 


đá ông thánh Phaolô, rồi kéo ra bỏ ngoài thành, vì 
tưởng người đã chết. Khi ông thánh Phaolô tỉnh lại 
thấy các môn đệ đang đứng xung quanh mình, thì 
chỗi dậy mà trở và thành. 


89. Công đồng thứ nhúứt hội tại thành Giêrusalem 
Thuở ấy bổn đạo xứ Giu-đê-a đến thành Antiôkia 
mà nói cùng bổn đạo mới trở lại mà rằng: Nếu các 
người chẳng chịu phép cắt bì thì chẳng đặng rỗi 
linh hồn. Vì vậy các bổn đạo định sai cả hai ông về 
thành Giêrusalem hỏi các thánh Tông đổ, các giám 
mục và các thầy cả, xin phân xử việc ấy cho xong 
kẻo còn cãi lẫy nữa. 

Khi hai đấng tới thành Giêrusalem, thì các thánh 
tông đồ, các giám mục và các thầy cả hội Công 
đồng tra xét việc ấy. Ông thánh Phêrô phán răng: 
Phần ta thì tin thật những kẻ ấy cũng đặng phần 
rỗi như ta, bởi công nghiệp Đức Chúa Giêsu Kitô 
mà Chớ. 

Bấy giờ ông thánh Giacôbê luận rằng: Ở anh em, 
tôi đoán rằng: Chẳng nên bắt buộc những người 
ngoại mới trở lại cùng Đức Chúa Trời cho quá. 

Bấy giờ các thánh tông đồ, các giám mục và các 
thầy cả hiệp một ý cùng Công đồng mà chỉ định 
sai một hai người trong hội sang thành An-ti-õ-ki-a 
làm một cùng ông thánh Phaolô và ông thánh Ba- 
na-bê. Công đồng cùng làm một bảng thơ chung 
giao cho phô đấng ấy cầm đi. 

Khi các đấng khâm sai tới thành An-ti-ô-ki-a liền 
hội các bổn đạo lại và trao thơ Công đồng đọc cho 


ai nấy nghe. Chúc ấy mọi người đều vui mừng, 
chàng còn ái ngại nữa. 


90. Ông thánh Phaolô đi giảng đạo lần thứ hai 

Bây giờ ông thánh Phaolô và ông thánh Ba-na-bê 
mới giảng lời Đức Chúa Giêsu trong thành 
Antiôkia. Cách ít lâu ông thánh Phaolô cùng ông 
thánh Ba-na-bê đi kinh lược xứ Xi-ri-a và xứ A-xi-a 
cho đến thành Tro-a. Rồi hai thánh xuống tàu cùng 
ông Sila, ông Timô-thê-ô và ông Luca mà qua 
thành Phi-lip-phô. Tình cờ gặp một con đây tớ phải 
qui ám. 

Bấy giờ ông thánh Phaolô bảo qui rằng: Nhơn 
danh Đức Chúa Giêsu Kitô, tao khiến mây phải ra 
khỏi con này. Tức thì qui liền xuất ra khỏi con ấy. 
Chủ con gái ấy thấy mình thất lợi, thì bắt ông 
thánh Phaolô và ông Sila lôi ra ngoài phố cùng 
điệu đến quan toà. Các quan truyền đánh đòn các 
đấng ấy và bỏ vào ngục. Lính liền vâng lịnh bắt 
đem cùm lại. 

Đến tối bỗng chúc đất động cả thể, chuyển cả nhà 
ngục, tức thì cửa ngục liền mở ra, xiếng các đấng 
ấy mang tự nhiên rơi xuống. Quan cai ngục cả 
mình run rẩy đến sấp mình dưới chơn ông thánh 
Phaolô mà nói rằng: Lạy các ông, tôi phải làm đi gì 
cho đặng rỗi linh hồn? Các đấng ấy trả lời: Phải tin 
Chúa Kitô. Đoạn giảng lời Đức Chúa Trời cho quan 
và cả nhà quan; thì quan và gia nhơn người đều 
chịu phép Rửa tội hết. 

Đoạn ông thánh Phaolô đang giảng đạo trong 
thành lớn Athêna, ra ngoài phố, hễ gặp ai, thì 


giảng cho nấy. Đoạn ông thánh Phaolô ra khỏi 
thành Athêna mà sang thành khác. Có ít người xin 
đi theo cùng tin đạo, mà trong mấy người ấy thì có 
ông Đi-õ-ni-xi-ô, là quan toà nhứt thành Athêna. 
Rồi ông thánh Phaolô qua giảng đạo tại thành Cô- 
rin-thô, lại sang thành E-phê-xô, thành Xê-gia-rê-a 
và thành Giêrusalem mà trở về thành An-ti-ô-ki-a. 
Khỏi ít lâu ông thánh Phaolô mới trẩy đi kinh lược 
cả địa phận xứ A-si-a Mi-nô-rê một lần nữa, mà an 
ủi dạy dỗ các bổn đạo phải ở vững vàng. Ông 
thánh Phaolô còn ở lại E-phê-xô hai năm. Nhơn lúc 
ấy có cơn bắt đạo nổi dậy, nên ông thánh Phaolô 
phải trẩy sang xứ Ma-xê-đô-i-ni-a và xứ Gơ-rê-xi-a, 
đến thành Tro-a. 

Vậy ngày thứ nhất trong tuần bổn đạo hội nhau lại 
ban đêm trên lâu cao mà nghe ông thánh Phaolô 
giảng. Chẳng may có người kia ngồi dựa cửa sổ 
ngủ quên; thình lình trên từng thứ ba té nhào 
xuống chết. Bấy giờ ông thánh Phaolô xuống dạy 
nó sống lại, thì nó liền vâng mà sống lại. Rồi ông 
thánh Phaolô từ giã thành Tro-a mà sang thành 
MIlê. 

91. Ông thánh Phaolô phải bắt và phải chìm 
Những quân Giu-dêu ở phương A-si-a mà trở về 
xem thấy ông thánh Phaolô trong đến thờ, nó liền 
xúi dân lên lôi người ra ngoài toan giết người đi. 
Song may quan tuần thành cứu người được khỏi 
tay chúng nó, thì dạy đóng xiềng lại mà dẫn vào 
đồn. 


Quân Giu-dêu nhóm nhau lại ước hơn 40, và thể 
cùng nhau sẽ chẳng ăn uống gì cho đến khi giết 
được ông thánh Phaolô. Cho nên quan tuần phải 
cấp một đôi quên lén giải người đi đêm đến nộp 
cho quan toàn quyền Phê-]i-xê ở thành Xê-gia-rê-a. 
Khỏi hai năm quan Phê-tô lên thế vị quan Phê-li- 
xô. Vậy quan Phê- tô hỏi ông thánh Phaolô răng: 
Ông có muốn về thành Giêrusalem để ta xử cho 
hay sao? Người bẩm rằng: Tôi nại đến toà vua Xê- 
gia-rê tại kinh đô Rôma. 

Đến ngày định giải đi, thì người xuống tàu cùng 
ông thánh Luca và nhiều tù khác nữa. Khi đã vượt 
biển lâu ngày, nổi cơn bão táp dữ tợn, ai nấy đã 
hòng chết chìm; song ông thánh Phaolô bảo bộ 
hành rằng: Anh em hãy ở yên, đừng sợ làm chỉ. 
Đến đêm thứ bốn mươi, thì tàu mới bạt vào cù lao 
Mê-li-ta, mà tàu thì vỡ nát hết, song bộ hành cả 
thảy là 276 người, thì lên bãi được hết, chẳng ai 
phải nao. 

Khi ấy những người bổn thổ cù lao chất một đống 
lửa lớn, ngồi lại sưởi với nhau cho ấm, thì ông 
thánh Phaolô ôm một mớ củi lại bỏ vào đống lửa. 
Thình lình con rắn lục bò ra cắn nhằm tay người. 
Những quân bổn thổ xem thấy liền sững sờ tưởng 
chết. Song ông thánh Phaolô gạt con rắn vào lửa, 
mà chẳng hề gì đến mình. Sau nữa ông thánh 
Phaolô đã chữa nhiều tật bịnh trong cù lao đặng 
lành, cho nên thiên hạ cung kính người lắm. Đoạn 
khỏi ba tháng người lại trẩy tới thành Rôma. 


92. Ông thánh Phaolô tử đạo với ông thánh Phêrô 


Khi người đã phải giam làm vậy hai năm đoạn, thì 
người còn trấy đi giảng đạo hai năm nữa. Sau hết 
người trở về thành Rôma đời vua thượng vị Nêrô 
và chịu tử đạo làm một cùng ông thánh Phêrô. 
Song bởi người có chức bổn xã Rôma nên được xử 
trảm quyết. 

Phần ông thánh Phêrô phải đóng đỉnh trên núi Gia- 
ni-cu-lô bên này sông Ti-bê-ri, như lời Đức Chúa 
Giêsu đã phán trước; song người xin đóng chúc 
đầu lộn xuống vì nghĩ mình chẳng đáng chết cũng 
một cách như Thầy mình. Đoạn bổn đạo táng xác 
đấng thánh Tông đồ này trên nổng đền Va-ti-ca-nô. 


93. Nói về Đức Bà và các thánh tông đồ khác 

Có lời truyền rằng: Khi Đức Bà Maria hòng sinh 
thì, thì các thánh tông đồ đi giảng các phương 
thiên hạ đều tựu về thành Giêrusalem thảy thảy. 
Lại Đức Chúa Giêsu bởi trời cũng xuống viếng 
thăm Mẹ mình hòng sinh thì và rước lấy linh hồn 
Người. Còn xác thánh Người thì táng gần vườn 
Giết- sẽ- ma-nl. Đoạn khỏi ba ngày các thánh tông 
đồ mở mồ ra xem, thì chẳng còn thấy xác Người 
nữa, nên đóng lại, vì đã biết Chúa đã rước xác 
thanh sạch tốt lành Mẹ rất thánh Người mà đem 
lên thiên đàng. 

Ông thánh Anrê đã đi giảng lời Evang cho các 
miền dọc sông phía biển Đen, rồi qua Grê-xi-a, 
người đặng phước tử vì đạo tại thành Phêra xứ A- 
ca-i-a. Khi người vừa thấy thánh giá, liên kêu cả 
tiếng rằng: Ớ thánh giá rất thánh đã chở Mình 
Chúa Kitô, tôi chúc mừng ngợi khen thánh giá. 


Còn thánh Giacôbê tiền thì vua Hêrôdê A-ri-pha 
thứ nhút đã khép án trảm quyết người năm 42. 
Ong thánh Gioan thì làm giám mục thành E-phê- 
xô. Người phải bỏ vào dầu sôi tại thành Rôma đời 
vua thượng vị Đồ-mi-xi-a-nô. Song Chúa làm phép 
mà gìn giữ người, nên người thoát khỏi. Đến năm 
93 người lại phải đày qua cù lao Phát-mô. Khi vua 
Đô-mi-xi-a-nô băng đoạn, thì người trở về Ephêxô 
mà cai trị địa phận ít năm nữa cho đến khi người 
qua đời là năm 100. 

Ông thánh Philipphê trẩy đi giảng đạo trong xứ 
Phi-i-gia (Asia Minorê). Khi đã già lắm thì người 
phải đóng đinh tại thành Hi-ê-ra-phô-li. 

Ông thánh Batôlômêô đã sang cho đến Thiên 
Trước mà ở giảng đạo trong mấy miền Trung 
Quốc, rồi người trở về xứ A-mê-ni-a. Đoạn phải lột 
da cùng phải án trảm quyết. 

Ông ông Mat-thê-ô thì sang giảng đạo cho các 
miền bên Nam biển Ca-phi-ô, trong mấy năm sau 
hết. Đoạn phải quân dữ đâm chết. 

Có lời truyền rằng: ông thánh Tôma đã trây qua xứ 
Pa-rơ-tha, xứ Mê-đi-a và đi cho đến phương Thiên 
Trước rồi phải quân ngoại đâm chết. 

Ong thánh Giacôbê hậu làm giám mục thành 
Giêrusalem trước hết. Người ăn ở rất chí thánh và 
hãm mình nhiệm nhặt phi thường. Đến năm 62 sau 
Chúa ra đời, Công. đồng cả truyền đem người lên 
nóc nhà thờ và xô xuống cho chết; Song người 
chẳng chút phải nao, liền quì gối mà cầu nguyện 


cho quân dữ; thì tên kia nó lấy gậy mà đánh người 
cho đến chết. 

Ông thánh Xi-mong Giê-lô-tê sang giảng đạo phía 
bắc phương Nam, rồi qua nước Phe-rơ-xi-a. Có kẻ 
truyền rằng: ông thánh này phải cưa làm hai, hoặc 
là phải đóng đinh trong nước ấy. 

Ông thánh Giuđa Ta-dêu giảng đạo trong xứ Giu- 
đê-a, A-ra-bi-a, xứ Mê-giô-phồ-ta-mi-a và nước Phê- 
rơ-xi-a. Có kẻ nói: người chịu tử vì đạo trong xứ 
Phê-ni-xi-a. 

Ông thánh Mát-ti-a trước thì giảng đạo trong xứ 
Giu-đê-a, rồi sau lên phía Nam biển Ca-phi-ô. Có 
lời truyền rằng: ông thánh ấy phải quân Giu-dêu 
ném đá mà hãy còn sống, thì nó chém người chết 
tại thành Giêrusalem. 


https://inhmucmen.com/kho-sach-quy/thanh-tich- 
kinh-thanh-tom-luoc-418.html 


